


QUÊ HƯƠNG, EM & TA 


Trân trọng dâng tặng tác phẩm đầu tay này 
cho những người thương yêu nhát của cuộc 
đời tôi. 


Trần Đức Phổ 


Quê Hương, Em & Ta 

Tác giả: Trần Đức Phổ 

Bìa: Thiên Kim 

Ảnh trên mạng 

Trình bày: Nguyên Bảo 
Tranducpho tự xuất bản 2020 
Copyright © 2020 by Trần Đức Phổ 


THƠ 


QUÊ HƯƠNG 
EM é Tả 


Tranducpho 


1 | Quê Hương, Em & Ta 


Em 


Em xinh xắn như nàng tiên cô tích 
Em đa tình như ma nữ Liêu trai 
Lăng lơ chi từng sợi tóc xõa đài 
ve vuốt mãi bờ vai tròn mãn cảm! 


Đôi mắt sáng rạng ngời như mười tám 
Bờ môi cong kiêu hãnh tuổi hai mươi 
Áo đỏ, xanh em choáng ngợp hỗn tôi 
Tìm ảo giác đưa em vào mê lộ! 


Anh sẽ gửi tình yêu vào cơn g1ó 
Vào màn đêm nhung lụa bủa vây em 
Để suốt đời em không thể nảo quên 
Chuyện tình ái của một thời... xa tít! 


Dẫu trái đất triệu năm còn xê dịch 
Tình đôi mình chẳng xích lại gần nhau 
Dẫu trọn đời em trước anh sau 

Em mãi mãi là nàng tiên cô tích...! 


Trần Đức Phổ 


2 | Quê Hương, Em & Ta 


Chân Ngà 


Đôi bàn chân nhỏ dẫm phong sương 
Vắt vả gai chông vạn nẻo đường 

Đã có khi nào em mệt mỏi 

Thầm mơ bên cạnh có người thương? 


Đây nét xinh xinh,vẻ ngọc ngà 

Của bàn chân trẻ, đẹp như hoa 

Dễ thương như thể chỗi xuân nõn 
Gợi nhớ trong lòng những thiết tha. 


Đôi bàn chân ây quá tinh khôi 
Là của giai nhân ở cuối trời 


Ước hẹn cùng nhau về viễn xứ 
Suốt đời mình sẽ bước chung đôi. 


Trần Đức Phổ 


3 | Ouê Hương, Em & Ta 


Tự Thú 


Một đời nắng lửa, mưa sương 

Có em ấm lạnh bước đường trần ai 
Từ khi tóc vẫn, lược cải 

Dẫu mòn sỏi đá chửa phai tình nồng 


Đời ta một kẻ lông bông 

May thay kết sợi tơ hồng với em 
Lật tung ngày tháng mà xem 

Bao nhiêu mơ ước đã lem nhem rồi! 


Tim em vẫn cạnh tim tôi 

Để khi bên lở, bên bồi có nhau 

Dù mai tóc có phai màu 

Bàn tay nắm chặt dìu vào thiên thu 
Ngọt ngào như thể lời ru 

Xua tan bao áng mây mù quanh ta 


Em là phụ nữ, đàn bà 
Thánh thân trời phật cũng là chính em! 


Trần Đức Phổ 


4 | Quê Hương, Em & Ta 


Em Ơi, Mùa Xuân Đã Về! 


Trời thênh thang nắng đồ 
gió mát luồn qua cây 

bãi cỏ xanh bát ngát 

thơ thần dáng nai gầy 


Cây vừa nấy chồi non 

nụ đầu mùa mơn mởn 

chú chim chuyền cảnh nhanh 
hót vui trong năng sớm 


Bông hoa hồng hé nụ 
trước hiên nhà thêm xinh 
CÓ a1 cười ngoài ngõ 

tiếng vang trong lòng mình 
Mùa xuân về rồi đó 

em có thấy rộn ràng 


con tim thôi lạnh lẽo 
sau nhũng ngày tuyệt tan?... 


Trần Đức Phổ 


5 | Ouê Hương, Em & Ta 
Thì Thâm Mùa Xuân 


Ngọn gió thì thầm cùng lá biếc 
Chúa Xuân ngự giá xuống trần gian 
Chỗi xanh thức dậy trong giá rét 
Đón ánh bình minh rực sắc vàng 


Lũ bướm thì thầm cùng cây cỏ 

Vườn Xuân thơm ngát phân muôn hoa 
Trăm hồng ngàn tía khoe rực rỡ 

Trái đất vừa đổi thịt thay da 


Chim chóc thì thầm cùng trời rộng 
Trái chín trên cành ngọt biết bao 
Hạt mầm ai trầy vừa nhú mộng 
Đã nghe tiếng lá hát rì rào 


Đôi trẻ thì thầm trong ánh mắt 
Năm nay mình sẽ cưới nhau thôi 
Tháng Giêng có lẽ là đẹp nhất 
Xuân ở bên ta suốt cuộc đời! 


Trần Đức Phổ 


6 | Ouê Hương, Em & Ta 


Xuân Hạnh Phúc 


Xuân nhẹ bước đi qua từng ngõ phố 

Lá trên cảnh thay áo mới tình nhân 
Hương muôn hoa lẫn trong từng nhịp thở 
Hồn vô tư trong mắt sáng thiên thân 


Xuân gõ cửa báo tin vui hạnh phúc 
Trái đời thơm chín đỏ trước sân nhà 
Điệu thanh bình êm êm vang nhạc khúc 
Triệu tâm lòng cùng hòa nhịp âu ca 


Minh tặng nhau nụ hôn nồng năm mới 
Phút giao thừa trời đất cũng phu thê 
Tình cháy bỏng như mặt trời chói lọi 
Gom yêu thương từ muôn nẻo đem về 


Ai góc bê, ai chân trời biệt xứ 

Mùa xuân này hội ngộ với người thân 
Tay nắm tay cùng mùa xuân tình tự 
Như anh và em diễm phúc vạn lần! 


Trần Đức Phổ 


7 | Ouê Hương, Em & Ta 


Cho Nhau Mùa Xuân 


Ta quen nhau mùa xuân 
Khi muôn hoa đua nở 
Lúc đất trời thanh tân 
Bầy chim về làm tô 


Em cho anh mùa xuân 
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ 

Tơ lòng mãi còn ngân 
Lời nông nàn ngày đó 


Anh cho em mùa xuân 
Tình yêu hồng đôi má 
Niềm vui như sóng tràn 
Dạt dào từ biển cả 


Ta cho nhau mùa xuân 
Trái đầu mùa mới chín 
Hạnh phúc vừa dừng chân 
Thuyền đời vừa ghé bến 


Trần Đức Phổ 


8 | Ouê Hương, Em & Ta 
Thơ Say 


Đêm này em rót cho ta uống 

Rượu cũng trong veo tựa mắt người 
Từng giọt thơm lừng men cháy bỏng 
Dâng từ tay ngọc tuổi đôi mươi 


Ta uống cho quên hận tháng ngày 
Làm thăng mắt nước lạc trời Tây 
Kiếm cung xếp xó chờ hoen rỉ 
Bám víu cuộc đời sống lất lay! 


Ta uống để tin giấc mộng lành 

Dẫu đời còn lắm chuyện hôi tanh 
Chén cơm manh áo làm day dứt 

Mà nghĩa quê hương bỏ chăng đành! 


Ta uống men nông. như uống em 
Càng say càng muôn uống nhiều thêm 
Cho ta say nốt đời ta nhé 

Để chẳng bao giờ ta thiếu em! 


Hãy rót đi em chớ ngại ngùng 
Thế gian vạn sự thảy đều chung 
Ta còn say khướt còn mơ mộng 
Còn biết là em đẹp não nùng 


Đêm này em rót cho ta uống 
Những chén ân tình, chén khổ đau 
Nếu lỡ rồi đây ta cách biệt 

Men nồng ngây ngất vạn ngày sau 


Trần Đức Phổ 


9 | Quê Hương, Em & Ta 


Buôi Sớm Mùa Xuân 


Trước nhà cỏ đã lên xanh 

Cây sồi đầu ngõ đâm nhành lá non 

Mấy bông cúc đại con con 

Khoe màu vàng rực lúc còn đẫm sương 
Gió đưa thơm ngát làn hương 

Vài con bướm lạ vấn vương khóm hồng 
Chim chuyên ríu rít cảnh thông 

Đón tia nẵng sớm sắc hồng chưa phai 
Bên song cửa số nhà ai 

Có cô con gái ngắm hoài trời xanh! 
Yêu sao buổi sáng yên lành 

Cỏ cây hoa lá như dành riêng ta 

Không quê hương, cũng là nhà 

Nghe trong hơi thở đậm đà tình thương! 


Trần Đức Phổ 


10 | Quê Hương, Em & Ta 


Ba Năm 


Ba năm chửa dễ phai hình bóng 
Buổi ấy tay cầm, ánh mắt trao 
Ba năm cũng chỉ là cơn mộng 
Dẫu muốn quên đi có được nào! 


Ba năm rồi lại bao lâu nữa 

Trái đất vẫn tròn ta vẫn xa? 

Lối về dĩ vãng sầu chan chứa 

Cảnh lặng như đời không bướm hoa 


Ba năm aI nhớ, ai quên nhỉ? 

Cái thuở hồn trong hơn nước trong 
Chữ nghĩa mơ hồ chưa hiểu ý 

Mà thơ cất cánh ở trong lòng 


Ba năm lỗi hẹn không về được 
Vườn cải ngày xưa đã trổ ngồng 

Ba năm trên bước đường xuôi ngược 
Ta còn giữ lại mối tình không 


Ba năm vừa đủ cho ta hiểu 
Khoảng cách trong lòng sẽ rất xa 
Ba năm để biết ta còn thiếu 

Một nửa thì đâu phải là nhà? 


Trần Đức Phổ 


11 | Quê Hương, Em & Ta 


Thuở Ấy 


Thuở ấy ta còn rất trẻ trung 

Yêu đương là nghĩa của vô cùng 
Tình như con sóng mùa biển động 
Âm ba rờn rợn tuốt không trung! 


Thuở ấy lòng ta đỏ như son 

Ca vang tiếng gọi của tâm hồn 

Em buông gót ngọc trong vườn mộng 
Để trái đời anh chin rất tròn! 


Thuở ấy hồn xanh những ước mơ 
Tương lai rộng mở chẳng nghi ngờ 
Giang tay ôm lấy toàn hư ảo 

Để đến bây giờ vỡ xác xơ! 

Thuở ấy...thôi đành, chuyện đã qua 
Khép vào dĩ vãng những phôi pha 
Thương thương nắng hạ vàng hoe mắt 
Gởi lại trong thơ chút lệ nhòa. 


May 17, 2014 


Trần Đức Phổ 


12 | Quê Hương, Em & Ta 


Cái Hôn 
Cái hôn thuở ây xa xôi 
Vẫn còn thơm ngát bờ môi người tình. 


Cái hôn thuở ấy huyền linh 
Cho sâu hóa bướm, cho tình dệt thơ. 


Cái hôn thuở ây dại khờ 
Đam mê thê xác, ngân ngơ tâm hôn. 


Cái hôn thuở ây bôn chôn 
Nửa đêm thức giâc vẫn còn bâng khuâng. 


Cái hôn bảo vật nhân gian 
Mùa yêu trai gái dịu dàng tặng nhau! 


January 14, 2016 


Trần Đức Phổ 


13 | Quê Hương, Em & Ta 


Buồn Thu 


Em đi - vỡ mộng bên trời 

Em đi bỏ lại một thời mơ hoa 
Em đi khuất nẻo đường xa 
Chiều thu lá đổ, lòng ta úa vàng 


Cuộc đời như bến đò ngang 

Qua rồi, ngoảnh lại mênh mang sóng trảo. 
Em như một nụ hoa đào 

Đợi mùa xuân đến để trao hương nồng 

Ta như một nhánh cỏ bồng 

Ngả nghiêng say với gió đồng thênh thang 
Đời ta một gã hoang đàng 

Đời em khuê nữ đài trang lụa là 


Em đi còn giận hờn ta 
Vườn trăng năm cũ thu qua ngậm ngùi! 


18-06-2016 


Trần Đức Phổ 


14 | Quê Hương, Em & Ta 


Cây Khế 


Ngày xưa cũng gốc khế này 

Anh trèo, em hái thơ ngây tiếng cười 

Bây giờ lá tốt, hoa tươi 

Cây đong đưa quả, bóng người lặng không 


Chiều nay mưa gió phập phòng 
Khế rơi, khế :. rụng vân không thấy nàng 


Ngắn ngơ tiếc trái khế vàng 
Tiêc hoa khê tím, tiêc nàng mặt xanh! 


Đốt Lửa 


Đêm này đôt lửa bên em 
Ngàn sau còn lại một thiên sử tình! 


Trần Đức Phổ 


15 | Quê Hương, Em & Ta 


Bài Tình Thơ I1 


Anh tập tễnh bài thơ tình thứ nhất 
Gửi trao em với mong ước được yêu 
Thơ không dài, thi tứ chắng cao siêu 
Nên em đọc hắn là em hiểu được. 


Anh muốn nói mà vụng về sau trước 
Nhiều ý tình, lời lẽ cứ quân quanh 
Em hiền hòa nhưng đầy vẻ tinh ranh 
Anh e sợ bị xem là: chàng ngốc! 


Thơ viết xong chỉ mình anh thầm đọc 
Rồi tự nghe nhịp đập trái tim mình 

Và tưởng rằng em bên cạnh, lặng thinh 
Đang âu yếm nhìn anh cười hạnh phúc! 


Trần Đức Phổ 


16 | Quê Hương, Em & Ta 


Bài Tình Thơ 2 


Em của tình thơ, em của tôi 

Em như tiên nữ ở trên đời 

Em mang nắng âm mùa xuân tới 
Đề mộng lòng anh bật nây chồi! 


Anh đợi ngàn năm một bóng hình 
Dẫu rằng đau khô với điêu linh 
Anh gom thương nhớ vào thơ cả 
Để chẳng mờ phai một chuyện tình. 


Muốn nói yêu em cứ ngại ngùng 

Bao đêm khắc khoải ước mông lung 
Bàn tay anh năm bản tay ấy 

Cho nghĩa yêu đương chăng lạnh lùng. 
Em vẫn kiêu sa, vẫn dửng dưng 

Loài hoa sâu thăm ở trong rừng 

Hồn nhiên khoe sắc đời xinh xắn 

Mặc kẻ đa tình mãi nhớ nhung. 


2016 


Trần Đức Phổ 


17 | Quê Hương, Em & Ta 


Bài Tình Thơ 3 


Em ơi, anh rất muốn giãi bảy 

Yêu trộm, thương thầm em có hay 
Giác mộng Đào Nguyên chưa nỡ tỉnh 
Người xa xin thấu chút duyên này! 


Bởi lẽ em là một đóa hoa 

Hồn anh như bướm mộng mơ là... 
Vườn xuân dấu ái chưa phai sắc 
Lúng liễng hương đưa rất điệu đà! 


Đừng nói cùng anh nhé, được không 
Bóng hình kẻ khác ở tim hồng 

Tình sĩ chớ bảo người sau trước 

Ta hợp lòng nhau kết giải đồng! 
Hoàng hôn anh đứng ở bên thềm 
Mưa rơi, gió rớt chợt buồn thêm 
Ước gì Xuân đến trong tầm với 
Tình kia ta gửi mộng êm đềm. 


2016 


Trần Đức Phổ 


18 | Quê Hương, Em & Ta 


Bài Tình Thơ 4 


Cánh nhạn phương trời nhớ cô nhân 
Người xa cách mặt vẫn như gần 

Vì thương bóng lẻ khi chiều hạ 

Bởi mộng vai kề buổi sớm xuân 


Tình đã trao nhau biết mấy mùa 
Trái đời từ đó cũng thôi chua 
Ta mơ mái ấm Tây Sương Ký 
Em mộng biên đời hết gió mưa. 


Vòng tay đã lỏng một tình yêu 
Giông tố vì đâu gãy cánh diều 
Người cũ xa rồi không ngoảnh lại 
Tình nào bảng lảng gió mây xiêu. 
Ta viết bài thơ thỏa ước nguyễn 
Hoa lòng thắm nở mộng đoản viên 
Những øì cay đắng trong ngày cũ 
Như khói hương tàn xIn hãy quên. 


09-02-2017 


Trần Đức Phổ 


19 | Quê Hương, Em & Ta 


Bài Tình Thơ 5 


Chắng dễ gì ai quên được đâu 
Xui chỉ lở đở chuyện ban đầu 
Gặp nhau chưa hắn là duyên nợ 
Dan díu lâu ngày hóa đậm sâu 


Bí mật trao lời của trái tim 

Địa đàng từ đó cũng thôi tìm 
Trong ta đã có vườn trăng mộng 
Tổ ấm cuộc đời giữa lặng im 


Mình đã từng chia ngọt, sẻ bùi 

Ngày mai nào biết chuyện hên xui 

Hẹn non thẻ biển không tròn vẹn 

Kẻ lạ người dưng cũng ngậm ngùi 
Mình sẽ gặp nhau giữa cõi mơ 

Giữa nơi không tưởng, cũng không ngờ 
Trao nhau những tiếng lòng êm ái 

Hòa điệu duyên tình những áng thơ 


August 2, 2018 


Trần Đức Phổ 


20 | Quê Hương, Em & Ta 


Bài Tình Thơ Cũ 


Bài tình thơ đã cũ 

Hiện trên dòng thời gian 
Khắc ghi ngày xưa đó 
Tôi và em kết thân 


Bài tình thơ đã cũ 

Em một lần đọc qua 

Giờ quên hay còn nhớ 

Câu chuyện tình bướm hoa? 


Bài tình thơ đã cũ 

Mộng đời cũng xa xăm 
Quê nhà em trăn trở 
Phương trời tôi đăm đăm 
Bài tình thơ đã cũ 

Khơi nỗi buồn mênh mông 
Dù cuộc tình dang dở 


Lời yêu vần mặn nông! 


London, August 12, 2017 


Trần Đức Phổ 


21 | Quê Hương, Em & Ta 


Bài Tình Thơ Cũ 2 


Bỗng dưng chữ nghĩa nhạt phẻo 

Câu từ nghiêng ngã chắng theo âm vần 
Cái tình thì quá lan man 

Cái hồn lạnh lẽo tro tàn từ lâu 


Hỏi trăng trăng đã nhạt màu 

Hỏi mây mây lại cúi đầu sa mưa 

Hỏi sao sao chăng buôn thưa 

Hỏi sương sương đã già nua, nghẹn ngào 


Gặp người giữa cõi chiêm bao 
Miệng cười đon đả, lời chào xa xăm 
Môi ngoan lắm bụi hồng trần 

Tơ lòng nay đã thôi ngân điệu huyền 


Thơ xưa một cõi thần tiên 
Thơ nay lạc nẻo trong miền u minh 
Ta về tạc bóng, dựng hình 
Bài thơ thuở nọ chung tình làm đôi 


Trần Đức Phổ 


22 | Quê Hương, Em & Ta 


Đời Ta Trót Dại 


Ta trót dại ngỡ tình bền muôn thuở 
Đem tim hồng đổi lẫy một lời yêu 
Đâu biết được ngày nay là giông tố 
Người quên ta như dứt sợi dây diều! 


Ta trót dại lầm tin vào mật ngọt 

Nên đã đành say khướt giữa mùa thương 
Nhưng sự thật bỗng làm ta nhức buốt 
Trái đam mê là quả đắng bọc đường! 


Ta trót dại lầm tin người dối trá 

Hứa sơn cùng thủy tận một lòng son 

Khi bến cũ có thêm con thuyền lạ 

Vằng trăng xưa khuyết mãi chẳng mơ tròn 
Ta trót dại lầm tin vào Thượng Đề 

Ban hồng ân cho những kẻ tình sĩ 

Nào biết được cuộc đời là dâu bể 

Trời quá xa đâu giúp ích được gì! 


December 10, 2017 


Trần Đức Phổ 


23 | Quê Hương, Em & Ta 


Dôi Gian 


Em nói rằng em có mỗi anh 

Chăng còn ai nữa đề tranh giành 
Nhưng bỗng một hôm người khác bảo 
Cùng em trúc mã với mai thanh 


Em bảo tình em đỏ như son 

Dù bao năm tháng chăng phai mòn 
Nhưng rồi đâu nữa ngày nông thắm 
Tình nhạt như màu nước ôc don 


Em dặn lòng em mãi thủy chung 
Dù cho mưa nắng lắm bão bùng 
Một hôm có trận cuồng phong lại 
Mới biết là đời vỡ tứ tung 

Em hứa rằng em chăng dối gian 
Yêu thương chân thật đến vô vàn 
Những lời chót lưỡi đầu môi ấy 
Mỏng mảnh như là sương khói tan. 


July 30, 2017 


Trần Đức Phổ 


24 | Quê Hương, Em & Ta 


Đêm Áy - Đêm Này 

Một đêm sao sáng đây trời 

Em cùng tôi đêm với lời ước ao... 
Bây giờ đêm vẫn đây sao 


Ước mơ còn đó. Em đâu mât rôi! 


2015 


Đề Gió Cuốn Đi 

Ngôi buồn muốn viết vần thơ 

Mà e nôi nhớ tràn bờ sông Tương 

Thôi ta gói ghém niêm thương 

Gửi cho gió đê bôn phương chung tình! 


June 19, 2017 


Trần Đức Phổ 


25 | Quê Hương, Em & Ta 


Bài Thơ Không Tên 


Tôi viết bài thơ nhỏ thương trao 
về người em gái tuổi mai đào 
bài thơ thương nhớ vu vơ ấy 
lưu lạc mảnh hồn lối trăng sao. 


Tôi viết bài thơ nhỏ không tên 

gửi người con gái chẳng hề quen 

mốt mai nếu gặp nhau trên phố 

nhận dạng nhau bằng một nick-namel 


Tôi viết bài thơ tuổi đôi mươi 

lòng như hoa nở rộn tiếng cười 

đời vui như hội ngày xuân tới 

đong đưa mắt biếc đợi chờ tôi! 

Tôi viết bài thơ nhỏ đêm mưa 

lặng nghe thương nhớ trở trăn mùa 
bỗng dưng thèm quá dòng sông mộng 
lá thắm, mơ hoài chuyện đã xưa. 


2015 


Trần Đức Phổ 


26 | Quê Hương, Em & Ta 


Bài Thơ Thiếu Vần 


Anh viết bài thơ tình lãng mạn 
Mặc cho đời năm tháng dân trôi 
Mà tình yêu chăng lên ngôi 

Mà bài thơ vẫn lẻ loi, thiếu vần! 


Thơ thiếu vần tình nhân giận dỗi 
Chăng mỉm cười, chẳng nói năng chỉ 
Chữ YÊU em giữ làm gì? 

Trao anh em nhé, đề thi đủ vần! 


Tình lắm nỗi gian truân trắc trở 

Nên thơ anh toàn thở với than 

Phải chăng đá chẳng biết vàng 

Hay là chọn chuyến đò ngang sang bờ? 


Lòng mơ tưởng câu thơ sớm tối 
Viết những lời nhắn gửi nhớ nhung 
Nhân gian lớn rộng vô cùng 

Đồ ai biết được tình chung là gì? 


Xin gửi lại những gì đã viết 

Cho em yêu tha thiết một lần 

Bài thơ dù có thiếu vần 

Mong em hãy đọc một lần rồi thôi 


Trần Đức Phổ 


27 | Quê Hương, Em & Ta 


Yêu Xa 


Em cho ta nỗi nhớ 

Điệu buồn gửi hư không 
Em cho ta niềm khổ 
Rao rực thuở chờ mong 


Con tim ta mở lối 

Này cuộc tình hư vô 
Người em ta vẫn đợi 
Thuở biết sầu vu vơ 


Em có nước Việt buồn 

Những câu hò, khúc hát 

Ta nửa đời lưu lạc 

Quê người mước mắt tuôn 
Trời mỗi ngày sáng tối 

Hai người ở hai phương 
Những giận hờn khó nói 

Nên thương càng thêm thương! 


July 10, 2017 


Trần Đức Phổ 


28 | Quê Hương, Em & Ta 


Yêu Xa 2 


Vạn hải lý xa nhau mà chăng lạ 

Nửa hoàn cầu vẫn đợi ghé môi hôn 

Đêm lạnh vắng nhưng đời dường như đã 
Gắn vào nhau bằng mảnh ghép tâm hồn 


Bởi ước hẹn nên cõi lòng khắc đậm 

Lời ngọt ngào, tha thiết mỗi đêm đêm 
Dẫu hôm nay nhiều chông gai, vực thắm 
Mong ngày kia hoa đẹp nở bên thềm 


Xin chớ bảo yêu xa tình nhạt lắm 

Trái tim hồng vẫn đỏ máu như ai 

Vẫn nguyên vẹn nồng nàn và say đắm 
Vẫn tuyệt vời, ngây ngất chuyện Liêu Trai 


Đường dẫu xa mai này rồi sẽ tới 

Cánh buồm nảo thấp thoáng vượt trùng khơi 
Người lặng lẽ từng đêm dài chờ đợi 

Ta yêu em dù góc bề chân trời! 


February 5, 2018 


Trần Đức Phổ 


29 | Quê Hương, Em & Ta 


Xuân 


Mùa sang gõ cửa 
Hồn hoa 

Nghe chừng 
Trong gió 

Vỡ òa 

Hương xuân. 
Dăm cô má đỏ bồ quân 
Khoe tả áo mới 
Sắc xuân 

Theo 

vải 


Ảnh Nàng Xuân 


Trông hình bóng cũ một năm qua 
Người ngọc còn xinh nét chăng già 
Yếm vẫn thắm màu, da vẫn trắmg 
Tình còn lưu luyến chẳng bay xa. 


Trần Đức Phổ 


30 | Quê Hương, Em & Ta 


Theo Em Hái Lộc Đầu Xuân 


Mùa xuân theo em hái lộc 
Ngỡ mình tuổi hãy còn xanh 
Trời xuân thơm thơm mùi tóc 
Trái tim rạo rực mộng lành 


Bầy chim se sẻ đầu đình 

Cứ kêu ríu ra ríu rít 

Qanh chậu mai đầy hoa xinh 
Ong bướm chập chờn quấn quýt 


Trên đường gái trai náo nức 
Say sưa, tỉnh nghịch nói cười 
Đó đây âm vang lời chúc 
Đời vui. Môi, má hồng tươi 


Em đi nhẹ nhàng từng bước 
Ta theo ngắm mãi đường cong 
Ban mai năng nồng như rượu 
Ta say say khướt cả lòng 


Mùa xuân theo em hái lộc 
Hồn nhiên như buồi ban đầu 
Cho dù đã hai màu tóc 

Lộc đời vẫn hái tặng nhau! 


Trần Đức Phổ 


31 | Quê Hương, Em & Ta 


Bài Thơ Mùa Xuân 


Nghe chừng gió lạnh thôi reo 

Bài thơ xuân mới về theo nắng hồng 
Mai vàng khoe nụ, xòe bông 

Cành đảo tươi thắm mặn nông tình xuân 


Bầy ong, lũ bướm bần thần 

Ngắn ngơ mặc khách, tao nhân vương tình 
Tháng Giêng ngọt lịm môi xinh 

Nụ hôn cháy bỏng băng trinh tuyệt vời! 


Mùa xuân màu nhiệm đất trời 

Cỏ cây hoa lá con người thanh tân 
Thuyền đời ghé bến bình an 

Trái tìm đá sỏi cơ hàn tái sinh 


Mùa xuân nở nụ hoa tình 

Trăm năm một kiếp đôi mình có nhau 
Không cần mộng ước dài lâu 

Chỉ xin cho đến bạc đầu...vẫn xuân! 


Trần Đức Phổ 


32 | Quê Hương, Em & Ta 


Mưa Đâu Mùa 


Mưa đầu mùa thơm hương trinh nguyên 
Hương trời, hương hoa, hương sơn xuyên 
Xua đi trong ta bao ưu phiền 

Ôi, mưa chung mà như mưa riêng! 


Mưa đầu mùa không men nhưng say 
Lời nông nàn ta nghe đâu đây 

Mưa rơi...mưa rơi...mưa muôn nơi 
Tình ai sĩ mê, mưa chưa thôi! 


Mưa đầu mùa long lanh như sương 
Mưa cho phôi pha màu môi hường! 
Mưa tuôn xôn xao trên cây cảnh 
Mưa trôi mơ màng đôi mi xanh! 


Mưa đầu mùa cho ta xa nhau 

Mưa chi cho lòng nghe thương đau 
Mưa qua khung trời yêu mênh mông 
Mưa xui nàng thơ buồn bên chồng! 


Trần Đức Phổ 


33 | Quê Hương, Em & Ta 


Bên Em 


Từ khi anh đến bên em 

Con tim sỏi đá dịu mềm lụa nhung 

Tháng ngày bỗng đẹp vô cùng 

Những đêm thức trắng vẫn không thấy dài 
Nhớ sao một sợi tóc mai 

Buông lơi trong nắng cái ngày mới quen 
Vì yêu cái lúm đồng tiền 

Anh đem trăng mộng soi nghiêng nụ cười 
Cảm ơn một đóa hoa tươi 

Nở trong hồn của một người mơ hoang! 


Vụ Vợ 


Có một thứ tình yêu không tên gọi 
vọng mơ hồ sâu thắm trái tim ta 

là ánh mắt, là nụ cười, tiếng nói 

của một nàng thiếu nữ chợt ngang qua 


Có một thứ tình yêu như mộng ảo 

hoa trong gương, trăng rớt rụng đáy hồ 
không dung tục với cuộc đời cơm áo 
nên âm thầm nhỏ lệ khóc hư vô! 


Trần Đức Phổ 


34 | Quê Hương, Em & Ta 


Vụ Vợ 2 


Chuyện tình ta bé nhỏ 
Đã hẹn từ kiếp nào 
Êm đêm như hơi thở 
Lấp lánh như vì sao! 


Chăng phải là mai-trúc 
Cũng nhớ trộm thương thầm 
Lời nồng nản sau trước 
Ghi khắc vào trong tâm 


Thời gian ngừng đọng lại 
(Xin chớ qua vội vàng!) 
Xuân thắm hồng mãi mãi 
Đừng để mùa đông sang! 
Khúc nhạc lòng vừa trỗi 
Nghe tha thiết vọng lời 
Dẫu trái đường ngược nẻo 
Mong một ngày chung đôi! 


Apri 7, 2017 


Trần Đức Phổ 


35 | Quê Hương, Em & Ta 


Bao Giờ Hết Xa Nhau 


Xuân đến, rồi xuân lại bỏ ta 

Mùa đi còn lại những phôi pha 

Em thương lá rụng chiều phai nắng 
Anh nhớ một thời mộng bướm hoa. 


Minh cách biệt nhau cả vạn ngày 
Nửa trời nhung nhớ, nửa chua cay 
Em hờn giận dỗi trăng đơn bóng 
Anh xót bơ vơ nhạn lẻ bầy. 


Hai đứa cách xa cả vạn trùng 

Nhưng lòng riêng một khoảng trời chung 
Vườn chanh đã hẹn mùa đơm trái 

Gác liễu hơi sương vẫn lạnh lùng! 

Hai nửa thương yêu khấn nguyện cầu 
Quê nhà, góc bề đợi chờ nhau 

Ngày mai sóng lặng thuyền về đỗ 


Tình đên ngàn năm chăng nhạt màu. 


March 01, 2017 


Trần Đức Phổ 


36 | Quê Hương, Em & Ta 


Bày Tỏ 


Lời chân tình đỏ thắm trái tim anh 

Đang khao khát một bầu trời lồng lộng 
Đem yêu thương như thảm vàng trải rộng 
Người với người tất cả hóa tri âm 


Lời nồng nàn anh vẫn giữ nơi tâm 

Dẫu ánh mắt nụ cười đã muôn phần xao 
xuyến 

Như gió mây từng ngàn đời hòa quyện 
Đợi xuân về chỉ thắm dệt thành tơ 


Giữa tâm hồn vẫn dành sẵn bài thơ 

Để dâng tặng nên mỏi mòn khắc khoải 
Nhưng mùa xuân chưa một lần ghé lại 
Và duyên mình ngang trái vẫn chờ bên! 


Đã nhủ lòng đừng mãi nhớ họ tên 
Nhưng khối óc không là tờ giấy trắng 
Và Hướng Dương luôn nhìn vê tia năng 
Anh luôn nhìn vê hướng đó, tình em! 


September 19, 2017 


Trần Đức Phổ 


37 | Quê Hương, Em & Ta 


Câu Hôn 


Anh sẽ mang về những áng thơ 
Xây cầu Ô thước nối đôi bờ 

Để duyên ngàn dặm không chia cắt 
Tình đến muôn thu chẳng đợi chờ 


Anh sẽ mang về nỗi nhớ thương 
Trao em như kỷ vật phi thường 
Những viên châu ngọc ngày xa cách 
Giữ kín trong lòng của đại dương 


Anh sẽ mang về một trái tim 
Còn đây lồng lộng bóng hình em 
Và tình yêu mãi luôn nông thắm 
Cho dẫu đời ta đã nổi chìm! 


Anh sẽ mang về triệu đóa bông 
Tặng em làm sính lễ tơ hồng 

Đem mây ngũ sắc làm vương miện 
Em có bằng lòng chịu gả không? 


September 26, 2017 


Trần Đức Phổ 


38 | Quê Hương, Em & Ta 


Bùa Yêu 


AI gỡ bùa yêu thả gió bay 

Cho tình tươi thắm bỗng khô gầy 
Cho hồn mai trúc sầu ly cách 

AI gỡ bùa yêu thả gió bay! 


Một thuở đôi mình lắm mộng mơ 
Cầu mây bắc nhịp nối đôi bờ 
Vườn Trăng hoa lá xanh như ngọc 
Một thuở đôi mình lắm mộng mơ 


Ôi, những ngày vui qua rất nhanh 
Vì đâu băng giá chóng xây thành 
Em buông anh bỏ... còn chỉ nữa? 
Ôi, những ngày vui qua rất nhanh 


Nhắc nhở cho nhiều chỉ thấy đau 
Thì thôi quên hết chuyện ban đầu 
Mình như mưa nắng hai mùa ngược 
Nhắc nhở cho nhiều chỉ thấy đau 


Lối cũ đường xưa giấc mộng tàn 

Chỉ còn rên rỉ giọng ve than 

Hàng cây nghiêng ngả màu hiu quạnh 
Lối cũ đường xưa giấc mộng tàn 

AI gỡ bùa yêu thả gió bay 

Cho tình tươi thắm bỗng khô gầy 


Cho hồn mai trúc sầu ly cách 
AI gỡ bùa yêu thả gió bay! 


Trần Đức Phổ 


39 | Quê Hương, Em & Ta 


Bên Ấy....Bên Này 


Bên ấy trời nắng chang chang 

Bên này gió lạnh, hoa tàn, tuyết bay 

Bên ấy là giữa ban ngày 

Bên này mới nửa đêm dài nhớ thương 

Bên ấy nhộn nhịp phố phường. 

Bên này mưa bụi con đường văng hoe 

Bên ấy em xõa tóc thề 

Bên này anh mộng mơ về Liêu trai 

Mụọt mai bên ấy ...bên này 

Cùng chung bóng nguyệt tựa vai ngắm nhìn. 


2014 


Trần Đức Phổ 


40 | Quê Hương, Em & Ta 


Biển Nhớ 


Em sẽ là biển nhớ 
Khung trời chờ riêng anh 
Tìm em như con sóng 
Cuỗn cuộn vỗ vào ghảnh... 


Tình em gửi trao anh 
Muôn đời còn thắm mãi 
Như bến bờ hoang dại 
Vẫn yêu hoài biển xanh! 


Đợi chờ anh trở lại 

Biển nhớ gọi tên anh 

Gió buồn luôn thỏ thẻ 
Lời tình yêu ngọt lành. 
“Trở về đây anh nhé 
Giữa tình nồng biển xanh 
Dù đời là dâu bể 


Em vân hoài bên anh!” 


2014 


Trần Đức Phổ 


41 | Ouê Hương, Em & Ta 


Định Nghĩa Tình Yêu 


Em hỏi anh: 
- Tình yêu là gì nhỉ? 
Anh mỉm cười, lặng lẽ nghĩ suy 


- Không!...ái tình không là điều duy lý 
Thì luận bàn, định nghĩa đê mà chi! 


Em hỏi anh: 
- Tĩnh yêu là duyên kiếp 
Là oan khiên của bao vạn sát na? 


Anh gật đầu: 

- U, tình yêu là bât diệt 

Dù luân lưu trong thê giới ta bà! 
Em hỏi anh: 


- Tình mình là mãi mãi? 


Anh nhẹ nhàng âu yếm trả lời em: 
- Dầu một ngày hay trăm năm cũng vậy 
Yêu một người là hình bóng khắc trong timl 


London, 2015 


Trần Đức Phổ 


42 | Ouê Hương, Em & Ta 


Em Bảo Anh Rồi 


Đã bảo rằng em chửa biết yêu 

Chỉ buồn năng sớm với mưa chiều 
Chỉ thương hoa thắm tản hương sắc 
Chỉ tủi đêm dài cảnh tịch liêu 


Đã bảo anh đừng nhớ đến em 
Đừng chờ bên ngõ, đón bên thêm 
Đừng cười ngớ ngắn đưa thơ tặng 
Đừng mãi như là... cái bóng em 


Đã bảo rằng anh chớ tỏ tình 

Người đâu cứ thích nói linh tinh 

Trăng sao mây gió... hoài mơ mộng 
Chắng chút liên quan đến chuyện mình! 
Đã bảo rằng em sẽ giận hờn 

Anh đừng nắm mãi ngón tay thon 
Đừng choàng âu yêm bờ vai nhỏ 

Đừng ghé thêm gần chạm nụ hôn. 


June 25, 2017 


Trần Đức Phổ 


43 | Ouê Hương, Em & Ta 


Chuyện Lòng 


Chăng phải chuyện xưa, chăng phải nay 
Chỉ là ảo tưởng lúc đang say 

“Uyên ương Hồ điệp” hồn thi sĩ 

Lối cũ Vườn Trăng gặp tháng ngày 


Chăng phải là mây, chẳng gió ngàn 
Cuộc đời sum họp đề ly tan 

Tram năm còn chút gì lưu luyến 
Khi nợ tình chung chóng lụi tàn? 


Chăng phải đoạn trường, chẳng biển dâu 
Mà lòng chợt nhói những cơn đau 

Con đường thiên lý dài thăm thăm 

Đâu kẻ sân ga đợi chuyến tàu? 

Chắng phải vì em, chăng phải ta 

Cầu duyên lỡ nhịp mộng lòng xa 

Em vê phương ây quên ngày tháng 

Bỏ lại sau lưng những mặn mà 


May 17, 2018 


Trần Đức Phổ 


44 | Quê Hương, Em & Ta 


Có Em Mãi Mãi Tuyệt Vời 


Tháng năm tình trẻ hóa già 
Không còn nông nỗi bướm hoa 
Con tim khắc sâu hình bóng 
Mắt môi càng thêm đậm đà 


Những lá tình thư một thuở 

Chắt chiu muôn vạn niềm thương 
Nhiều khi giận hờn vô cớ 

Lắm lúc êm đềm nhớ nhung 


Tình như trái chín lâu ngày 
Mật ngọt men nông đắm say 
Cuộc đời trở nên kỳ diệu 
Lúc mình tay nắm đôi tay 
Ngọt bùi trong từng lời hát 
Ân tình em tặng cho tôi 

Con đường cỏ hoa rợp mát 


Có em mãi mãi tuyệt vời! 


September 02, 2017 


Trần Đức Phổ 


45 | Ouê Hương, Em & Ta 


Bâng Khuâng 


Có nàng thiếu nữ thơ ngây ấy 

đôi mắt trong veo tựa nước hồ 

mái tóc nhung huyền như suối chảy 
tượng đá e là cũng ngắn ngơi... 


Có một chàng trai rất đỗi khờ 

trót đem thương mến gửi vu vơ 
nhân gian lớn rộng đầy hoa lá 
bướm hẹn nàng xuân hứa đợi chời... 


Họ chắng bao giờ gặp gỡ nhau 

vẫn thường mơ mộng chuyện ngày sau 
trăm năm ước hẹn lòng son sắt 

hai trái tim yêu chăng đổi màu 

Có tiếng ai ca buôn tha thiết 

để lòng viễn khách nặng sầu thương 
tình nảo chua chát niềm ly biệt 

tủi phận, hờn duyên tội má hường! 


Thu 2016 


Trần Đức Phổ 


46 | Quê Hương, Em & Ta 


Về 


Anh vẽ ngôi nhà nhỏ 
Có hai mái đầu xanh 
Như ca dao truyện cô 
Họ yêu nhau chân thành 


Anh vẽ ngày nắng lên 

Mặt trời cười hớn hở 
Trong khu vườn thân quen 
Thơm mùi hương hoa nở 


Anh vẽ đêm trăng tròn 
Gió ru lời tình tự 

Vòng tay nào rất ngoan 
Nao lòng như thi tứ 


Anh vẽ mắt nhung huyền 
Màu trời đêm thăm thắm 
Cái môi cười thật duyên 
Cả đời anh say đắm. 

Anh chăng là họa sĩ 
Nhưng thích vẽ trời mơ 
Em có là tri kỷ 

Đừng chê anh dại khò! 


Trần Đức Phổ 


47 | Ouê Hương, Em & Ta 


Vằng Trăng Mùa Hạ 


Em có thấy chăng nét diệu kỳ 
Của vàng trăng Hạ rất uy nghi 
Trên bầu trời vắng đêm huyền ả ảo 
Soi sáng cõi trần chăng biến suy?! 


Ánh trăng kỳ bí tỏa mênh mông 

Lóng lánh vàng rơi tận đáy lòng 

Như nụ cười em ngày tao ngộ 

Rạng ngời hạnh phúc, thỏa chờ mong! 


Một vằng trăng Hạ tít trên cao 

Như trái tình yêu chín thuở nào 

Hai đứa lặng nhìn không nở hái 
Ngàn đời trăng ý chẳng hư hao. 
Trăng Hạ khắc ghi những mộng tình 
Những lần hò hẹn của em-anh 

Bây giờ mỗi đứa đời đôi ngã 

Trăng Hạ gieo neo tận cuối ghành! 


Summer 2015 


Trần Đức Phổ 


48 | Quê Hương, Em & Ta 


Tản Mạn Về Tình Yêu 


Thế gian chán vạn kẻ yêu nhau 
Chăng biết tình kia khởi tự đâu 
Có lẻ từ ngàn muôn kiếp trước 
Hay thoáng chợt yêu ngay phút đầu? 


Có những tình yêu thật mỏng manh 
Tình yêu của gió với trăng thanh 

Tình yêu khờ khạo thời tuổi đại 

Năm tháng dần qua mộng chẳng thành. 


Có những tình yêu rất đậm sâu 

Tình nàng Chức Nữ với Chàng Ngưu 
Tình yêu khăng khít lòai Sam biển 
Gió dập sóng đồi vẫn có nhaul 


Có những tình yêu thật thủy chung 
Tình yêu chinh phụ đợi trông chồng 
Lên non hóa đá còn tha thiết 

Tiết hạnh muôn đời mãi khả phong. 


Trần Đức Phổ 


49 | Quê Hương, Em & Ta 


Có những tình yêu lắm trái ngang 
Yêu đương da diết vẫn lỡ làng 
Nàng về bến đỗ, chàng xa xứ 

Nhớ bóng thương hình dạ xốn xang. 


Có những tình yêu đối lừa nhau 
Đề hờn, đề túi, để úa sầu 

Tình, tiền lẫn lộn yêu và hận 
Ân oán theo nhau đến bạc đầu. 


Vậy đó, tình yêu mãi mãi còn 

Khi còn nhịp đập trái tim son 

Dù cho thế-thái-đời thay đổi 

Tình yêu vắng vặc sáng trăng tròn. 


2015 


Trần Đức Phổ 


50 | Quê Hương, Em & Ta 


Về Qua Miền Nhớ 


Em về qua miền nhớ 
Chạm lá sầu tương tư 
Hoa mười giờ không nở 
Trái chanh vàng hao hư 


Vách tường rêu loang lỗ 
Dòng chữ và hình tim 
Có còn không nơi đó 
Bài thơ anh tặng em? 


Gốc thông giả cỏ úa 
Ghi dấu tích tình nhân 
Ngày xưa anh đã khắc 
Tên em và tên anh 


Em về qua miền nhớ 
Lòng nặng tình xa xăm 
Thương aI đời vở lỡ 
Giọt lệ rơi âm thầm! 


June 12, 2017 


Trần Đức Phổ 


51 | Quê Hương, Em & Ta 


Vấn Vương 


Tơ lòng vương vấn phải duyên em 
Tiếng trúc lời mai xáo động rèm 
Sợi chỉ yêu đương chưa kết chặt 
Mà sao lỗi mộng muốn vào xem! 


Thè non hẹn biến rất xa xôi 

Chỉ biết vì nhau dẫu khác trời 

Hai mảnh hồn đơn còn khuyết bóng 
Lệ sầu đêm lạnh mắt nảo rơi? 


Cuối trời lãng tử nhớ người tiên 

Cũng nhớ in như bến nhớ thuyền 

Như nước trường giang thương nhớ núi 
Trong đời nhớ mãi một tên riengl 


Tình kia sương gió sẽ mờ phai 
Hay nỗi buồn đeo sợi ngăn dài? 
Nếu có một lần ta gặp gỡ 
Đường xuân chớ vội rảo hoa hài. 


Apri 21, 2016 


Trần Đức Phổ 


52 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Yêu (@)Facebook 


Trình yêu thời Facebook 
xuyên hai bờ đại dương 
đêm ngày cùng thao thức 
đếm từng vần yêu thương! 


Trình yêu thời Facebook 
nhìn nhau qua 1Phone 

tự tình bằng phím gõ 
thiếu vòng tay, nụ hôn! 


Trình yêu thời Facebook 
như dòng điện ngàn vôn 
xuyên qua tim bất chợt 
tình có mà như không! 


Trình yêu thời Facebook 
xanh xao những đợi chờ 
em khát khao nhung nhớ 
anh mỏi mòn tương tư!... 


Trình yêu thời Facebook 
tin nhắn mang buôn vui 

ảo mộng hay đời thực? 
cũng xong một kiếp người! 


Trần Đức Phổ 


53 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Yêu (@)Facebook 2 


Một nickname xa lạ 

Một chân dung rất hiền 
Một lời chào giòn giã 
Liền add ngay vào friends 


Ta quen nhau từ đó 

Thấm thoát bao tháng ngày 
Hiểu nhau như tri kỷ 

Dẫu chỉ là qua Phây 


Cũng cãi nhau rối rắm 
Cũng dỗ dành van lơn 
Cũng nồng nàn say đắm 
Cũng ghen tuông giận hờn 
Bạn bè thường chế giễu 
Tình như hoa trong gương 
Chỉ có mình mới hiểu 


Là cả một trời thương! 


2016 


Trần Đức Phổ 


54 | Quê Hương, Em & Ta 


Chân Dài Facebook 


Một chân dung con gái 
Hiện trên dòng thời gian 
Nụ cười và đôi mắt 

Xem chừng như rất quen 


Hình như là người lạ 
Minh mới thấy lần đầu? 
Cố lục tìm ký ức 

Kết bạn từ bao lâu? 


Không có dòng tin nhắn 
Không có lời gửi chào 
Tưởng như là gần gũi 
Mà xa hơn vì sao! 


Ờ, nhìn kỹ cũng đẹp 

Hơi có vẻ điệu đà 

Tuổi chừng đâu hai mấy 
Mặt mày tươi như hoa 
Muốn gửi lời chào hỏi 
Nhưng chợt thấy ngại cùng 


E răng nàng bắt tội 
“Người đâu nói lung tung” 


Trần Đức Phổ 


55 | Quê Hương, Em & Ta 


Muốn gọi hình để chát 
Sợ nàng giật cả mình 
Unfrend hay bị block 
Là tiêu tùng mộng xinh 


Bài thơ này mới viết 
Chăng dám tag tên vào 
Dẫu trong lòng tha thiết 
Muốn nàng đọc làm saol 


Những chân dài Facebook 
Mãi mãi như hoa hồng 
Kiêu sa và ga1 góc 

Yêu? ...Đứng xa mà trông! 


Đừng Là Đôi Dép 


Anh và em có phải là đôi dép 

Sao suốt ngày cứ đụng mặt nhau hoài? 
Em bên kia còn anh ở bên này 

Cứ thách đồ nhìn theo chiều ngược lại 


Anh phía phải còn em thì phía trái 

Em phía trên anh phía dưới chẳng song hành 
Dẫu người đi có bước chậm hay nhanh 

Cả hai đứa cứ gồng mình gánh chịu 


Trần Đức Phổ 


56 | Quê Hương, Em & Ta 


Anh chăng nói còn em thì không hiểu 
Nên suốt ngày cứ im lặng trơ trơ 

Anh nghiêm trang, em lại bảo anh khờ 
Em nhí nhảnh, anh chê là em đoảng 


Mặc nắng, mặc mưa, mặc ngày gió lộng 
Nếu em đi, anh cũng phải đi cùng 

Dù trong lòng chắng chút muốn đi chung 
Nhưng số phận nên âu đành chịu vậy 


Nếu may mắn một ngày em giận lẫy 
Bỏ anh đi, anh cũng chắng thèm tìm 
Em đi rồi, anh lại được bình yên 

Và hưởng thụ một cuộc đời nhàn nhã. 


Em đi rồi đừng ai thay thế cả 

Một mình anh, nào sợ đât, sợ trời 

Một nình anh lặng lẽ sống thảnh thơi 
Bởi nhân loại không ai còn xài xế 

Em ra đi anh không hè nhỏ lệ 

Vì biết rằng mình giải thoát đời nhau 
Anh không buồn và em chăng đớn đáu 
Hai cá thể: Hai mảnh đời giải phóng! 


Trần Đức Phổ 


57 | Quê Hương, Em & Ta 


Vần Thơ Mùa Hạ 


Anh viết cho em vần thơ mùa hạ 

trời xanh trong, gió mát, nắng thơm nồng 
từng nét chữ như mắt cười nghiêng lá 
thơ học trò vời vợi những ước mong 


Đây Phượng Vĩ - hoa hạ buồn muôn thuở 
hái trao em trong giờ phút biệt ly 

cánh hoa vàng như niềm thương nỗi nhớ 
nhụy hồng tươi như đôi má xuân thì 


Sân trường vắng giờ chỉ còn hai đứa 
em thẹn thùng vành nón lá che nghiêng 
- Yêu thật lòng như lời anh đã hứa 

mai xa rồi, xin nhớ nhé, đừng quên! 


Trần Đức Phổ 


58 | Quê Hương, Em & Ta 


Dễ Thương 


Cái ngày hai đứa giận nhau 

Con mắt chắng ngó, mày chau lạnh lùng 
Cái đầu nghĩ ngợi mông lung 

Cái chân muốn bước...ngại ngùng lại thôi! 
Miệng hoa cũng chăng nói cười 

Hình như thế giới...bóng người vắng tanh! 


Cái ngày hai đứa làm lành 

Con mắt lúng liễng, mày thanh nhu mì 
Cái đầu chắng thê nghĩ chỉ 

Cái chân bỊn rịn bỏ đi không đành! 
Môi hồng cười nói lanh chanh 

Hình như trời đất chỉ dành riêng tal 


Trọn đời đừng dỗi hờn nha 
Cứ lành như thế mới là... dễ thương! 


May 05, 2017 


Trần Đức Phổ 


59 | Quê Hương, Em & Ta 


Đoản Khúc Buôn 


Tình đã xa rồi lạnh lẽo tôi 

Còn chăng nhung nhớ ở trong đời 
Tàn đêm rượu cạn sầu cô quạnh 
Vị đắng men tình đọng khóe môi! 


Hương lửa yêu đương chưa nỡ nguội 
Còn đem lưu luyễn chuốc ưu phiền 
Mơ hoang một thóang trong rừng hạnh 
Kỳ ngộ mấy người sánh Tú Uyên? 


Đào Nguyên mộng đẹp xưa Từ Thức 
Cũng chỉ hoa gương, nguyệt đáy hồ! 
Mấy kẻ tình chung nào khắng khít? 
Chuyện buôn lênh láng những vần thơ. 


Ta về đốt đuốc tìm duyên cũ 

Lặng lễ mờ soi một góc đời 

Thuở ấy chúng mình xanh mái tóc 

Hoa lòng mong thắm mãi không nguôi! 


Nụ hôn ngày cũ thơm son phấn 

Aỏ ảnh mơ hồ chẳng bóng đơn 

Ngang trái thôi đành chia rẽ nhạn 
Phương trời tím ngắt những hoảng hôn! 


Trần Đức Phổ 


60 | Quê Hương, Em & Ta 


24 Giờ 


24 giờ lạc nhau 

Lâu bằng thiên niên kỷ 
24 giờ khổ đau 

Ta tập làm thi sĩ. 


24 giờ tìm nhau 

Bàn tay nào rối rít 

24 giờ mắt sâu 

Đợi chờ trong mờ mỊt 


24 giờ ngồi đâu 

Cũng thương hình nhớ bóng 
24 giờ mưa ngâu 

24 giờ biển động! 

24 giờ địa cầu 

Không mặt trời soi sáng 

Ta không nhìn thấy nhau 
Là đêm dài vô hạn. 


September 30, 2016 


Trần Đức Phổ 


61 | Quê Hương, Em & Ta 


Cố Nhân 


Em bảo tôi mình chia tay đi nhé 

Đừng giận hờn, đừng nuối tiếc, oán than 
Chuyện tình nào không mưa nguồn chớp bể 
Níu làm chỉ chỉ là đống tro tàn! 


Em lạnh lùng bỏ đi không ngoảnh lại 
Tôi lặng câm tống tiễn một cuộc tình 
Trời cuối hạ lũ ve sầu kêu mãi 

Trách gì nhau hay tủi phận điều linh? 


Những lá thư đã hết rồi mầu nhiệm 
Niêm làm sao trọn vẹn trái tim hồng 
Dấu môi hôn cũng chỉ là kỷ niệm 

Của tháng ngày vừa mới biết lông bông. 


Thôi từ tạ những hẹn hò thơ dại 

Ta quay về cuộc sống mới đơn thân 
Nếu có thể một ngày kia gặp lại 

Hãy mỉm cười và thầm gọi: “có nhân”! 


May 26, 2017 


Trần Đức Phổ 


62 | Quê Hương, Em & Ta 


Điều Ước 


Nếu 

Anh có một điều ước 
Như 

Chuyện cô tích xưa 
Anh 

Không ước làm vua 
Không ước quyên qúy 
Không ước thành 
thi sĩ. 

Anh 

Chỉ 

ước một điều 

Rất 

Đơn sơ 

Giản dị 

Là 

Hôn em 

Thiết tha 

GIữa 

Trời đêm bao la 

Có 

Vô vàn 

Ánh 

Sao 


Sa 
sử 


Trần Đức Phổ 


63 | Quê Hương, Em & Ta 


Hờn Anh Giận Em 


Lối mộng hôm nào có bướm hoa 
Vườn mơ lồng lộng bóng trắng ngà 
Em cười ánh mắt sao băng ấy 

Anh bụi ngàn năm bỗng sáng lòa! 


Biển hẹn non thẻ dạ khắc sâu 

Không duyên cũng nợ chuyện tình đầu 
Em trao yếm thắm thời son trẻ 

Anh nguyện yêu người đến kiếp sau 


Chăng thể nào ngờ trận gió may 
Làm cho tan tác cả phương này 
Anh buôn lá biếc thay màu áo 
Em tủi trái đời lắm đẳng cay! 


Có phải tình yêu thật khó lường 

Càng ghen, càng dỗi lại càng thương 
Khi xa thì nhớ gần quên lãng 

Cách trở càng mong chớ ngược đường! 


Xí xóa cho nhau những lỗi lầm 
Bởi mình tri kỷ nặng tình thâm 
Bao dung với những gì tha thiết 
Để bóng trăng chung mãi mãi rằm! 


Trần Đức Phổ 


64 | Quê Hương, Em & Ta 


Khi Mình Lạc Nhau 


những ngày mình lạc mất nhau 
lòng như tờ giấy vò nhàu tả tơi 

giấu buồn nước mắt chẳng rơi 

giấu đau nên chẳng nửa lời thở than 


nhưng mà thương nhớ vô vàn 

nỗi niềm hoài cảm dâng tràn con tim 
không gian vắng lặng im lìm 

thời gian cũng gãy cánh chim cuối trời 


không nhau gió chẳng rong chơi 

không nhau mây chắng thèm trôi bềnh bồng 
không nhau trời đất vào đông 

nước thành băng giá, trăng không diệu huyền 
không nhau trái đất màu đen 

tinh hà tắt lịm như miền u mình 

không nhau còn chút nghĩa tình 

chờ nhau cho đến ngày mình gặp nhau! 


August 2, 2017 


Trần Đức Phổ 


65 | Quê Hương, Em & Ta 


Gõ Cửa Trái Tim 


Gõ cửa trái tìm mấy bận rồi 

Mà người vẫn lặng lẽ im hơi 

Minh ai ngơ ngắn hiên nhà vắng 
Ngoài ngõ trong sân chẳng tiếng mời 


Gó cửa trái tim suốt canh trường 

Nhưng người chẳng động chút niềm thương 
Hình như một khối tim băng đá 

Đóng cửa chối từ khách viễn phương 


Gõ cửa trái tm mộng được vào 
Cùng người đêm hạ ngắm trăng sao 
Ngày xuân nâng chén giao bôi tửu 
Cho trái tình duyên chín ngọt ngào 
Gõ cửa trải tim trọn một đời... 

Bên tường một chiếc lá vừa rơi 
Dường như cưa mở cho ai đó 
Ngoảnh lại cánh song khép chặt rồi! 


Gõ cửa trái tim... 


Trần Đức Phổ 


66 | Quê Hương, Em & Ta 


Em và Ta 


Em hồn nhiên tuổi trẻ 
Lung linh ánh sao ngời 
Ta âm thầm lặng lẽ 

Đếm từng mùa xuân trôi! 


Em vô tư bướng bỉnh 
Giông tô chẳng định kỳ 
Ta trái tim biển động 
Bao dung mà cuồng si! 


Em mơ tình lãng mạn 
Hẹn hò dưới ngàn hoa 
Ta nửa đời lận đận 
Thiếu quê hương, không nhà... 
Em như vằng trăng sáng 
Diệu huyền giữa trời đêm 
Ta người say ảo mộng 
Vớt trăng đáy nước chìm. 


December 19, 2016 


Trần Đức Phổ 


67 | Quê Hương, Em & Ta 


Ghẹo ...Vợ Tương Lai 


Muốn hỏi nhà em ở chốn nào 
Tròn bao nhiêu tuôi, mộng mơ sao 
Có còn đi học hay bỏ lớp? 
Facebook tên anh nhớ add vào! 


Muốn bảo rằng em xinh lạ thường 
Thêm tài hội họa, thích văn chương 
Phấn, son, gương, lược... là tri kỷ 
Cóc, ôi, xoài, me...bạn góc đường. 


Muốn tỏ tình yêu...một nụ hôn 
Đôi vòng tay âm siết chặt hơn 

Thì thầm, cưới được em làm vợ 
Thuốc lá, rượu bìa.. .cũng bỏ luôn! 


Em nhé, đời hoa có lúc tàn 

Khi mùa xuân hết hạ, thu sang 
Cái thì son sắc không còn mãi 
Yêu lây anh thôi, kẻo muộn màng! 


May 28, 2014 


Trần Đức Phổ 


68 | Quê Hương, Em & Ta 


Mai Lỡ Vắng Em 


Mai kia đời lỡ vắng em? 
Anh lên Facebook 

để tìm 

bóng xưa 

Vắng người 

còn có lời thơ 

trăm ngàn 

tin nhắn 

vạn giờ yêu thương. 
Vắng người 

má đỏ 

môi hường. 

Còn đây 

Từng chữ 

Yêu thương ngọt ngào. 
Mai kia 

Em dẫu về đâu 

Trong anh 

ta vẫn 

bên nhau trọn đời! 


2015 


Trần Đức Phổ 


69 | Quê Hương, Em & Ta 


Chợt Yêu 


Có gì như thể nhớ thương 

Có gì như thể vẫn vương bồi hồi 

Chỉ là một chút mây trôi 

Chỉ là cơn gió ngang trời thoảng qua 
Cũng buồn như bướm xa hoa 

Cũng mơ như bóng trăng ngà đầu non 
Nhủ lòng giấc mộng con con 

Lấy chi hẹn ước, vun tròn người ơi!... 
Xin cho nhau — một lần thôi, 

Nụ cười, ánh mắt cái thời chợt yêu! 


Trăng Mộng 

Trăng mọc chân trời ngỡ quả mai 
Gió đưa lá trúc nhớ mi dài 

Sóng mêm hôn nhẹ lên triên cát 
Đêm bông giật mình tỉnh giâc trai! 


Trần Đức Phổ 


70 | Quê Hương, Em & Ta 


Chuyện Hai Người 


Một người mòn mỏi ở quê nhà 
Năm tháng đây vơi nhớ kẻ xa 
Nước mắt thôi rơi vì đã cạn 

Tình còn thắm thiết giữa hồn hoa. 


Một người lận đận cõi trời tây 

Khoác áo phong sương hận tủi đầy 
Ngoảnh mặt trông về nơi cố quốc 
Chập chùng biên lớn, chập chùng mây 


Trăng khuyết rồi trăng cũng sẽ tròn 
Hai người chung một khối tình con 
Ngày mai cát bụi nên vàng đá 

Thì buổi bây giờ phải sắt son! 

Cách mặt nhưng sao cách được lòng 
Khi người còn đợi kẻ hoài mong 
Trái tim kết nối bằng thương nhớ 
Khoảng cách chỉ là một số không! 


London, April 2, 2017 


Trần Đức Phổ 


71 | Quê Hương, Em & Ta 


Chuyện Hai Người 2 


Chuyện tình ta bé nhỏ 
Đã hẹn từ kiếp nào 
Êm đêm như hơi thở 
Lấp lánh như vì sao! 


Chăng phải là mai-trúc 
Cũng nhớ trộm thương thầm 
Lời nồng nản sau trước 
Ghi khắc vào trong tâm 


Thời gian ngừng đọng lại 
(Xin chớ qua vội vàng!) 
Xuân thắm hồng mãi mãi 
Đừng để mùa đông sang! 
Khúc nhạc lòng vừa trỗi 
Nghe tha thiết vọng lời 
Dẫu trái đường ngược nẻo 
Mong một ngày chung đôi! 


Apri 7, 2017 


Trần Đức Phổ 


72 | Quê Hương, Em & Ta 


Đừng Ích Kỷ 


Em ích kỷ là tình nào cũng mắt 

Bởi thương yêu còn tùy thuộc vào mình 
Cõi trần ai vạn vật cứ lung linh 

Và thiên hạ vẫn hồn nhiên tình tự 


Em ích kỷ dụng tâm chia ngôi thứ 
Là con tim khô héo chăng còn chi 
Rồi một ngày người giữ áo ra đi, 
Lúc hờn giận nây mầm như lẽ sống 


Em ích kỷ là bầu trời hết rộng 

Trái đất xanh thiếu vắng cả loài người 
Mùa xuân về cũng thiếu những hoa tươi 
Cả nhân loại chăng có gì trân quý 


Em ích kỷ đời mắt nhiều gia vị 

Lửa chăng nông, hương chăng đượm bên anh 
Mắt ghen hờn không còn đẹp long lanh 
Đường thiên lý sẽ cô đơn vạn thuở 


Nếu đã biết trong nghĩa tình chồng vợ 
Là bao dung, an ủi nỗi niềm đau 
Thì cuộc đời luôn êm ả, tười màu 
Khi xa cách càng gợi lòng nhung nhớ 


Trần Đức Phổ 


73 | Quê Hương, Em & Ta 


Em ích kỷ bởi vì em lo sợ 

Tháng năm dài thiếu vắng bóng người thương 
Cảnh lẻ loi làm phai nhạt má hường 

Lời thề ước không thiên trường địa cửu 


Niềm ái ân nhạt mùi như nen rượu 

Vị nồng nàn không â âm nỗi lòng em 

Tâm muộn phiền đâu muốn đề người xem 
Nên che giâu dưới bờ mị khô lệ 


Đã xa rồi những tháng ngày son trẻ 
Thì em ơi, ghen ghét khô nhau thôi 
Hãy thứ tha và vui chuyện lứa đôi 
Năm tháng cũ đừng bao giờ nhắc lại 


Đừng ích kỷ như cái thời tuổi đại 

Hãy khơi nguồn hạnh phúc của mai sau 
Từ hôm nay cho đến lúc bạc đầu 

Yêu khắng khít như chưa hề oán trách 


Đường tình duyên có đăng cay thử thách 
Càng gập chênh cảng trân trọng tình em 
Anh lắng nghe chia sẻ mọi nôi niềm 

Chỉ duy nhất mong em Đừng Ích Kỷ. 


Trần Đức Phổ 


74 | Quê Hương, Em & Ta 


Có Lễ Nào 


Có lẽ nào mình chẳng nói về nhau 

Như những kẻ đang ngược đường xa lạ 
Lặng cúi chào rồi chia tay vội vã 

Không bận lòng, không một chút tơ vương 


Có lễ nào mình bỗng hóa người dung 
Khi dĩ văng còn đầy trời hoa mộng 
Khi cần nhau như ô-xy và sự sống 
Thì quay lưng, rã cuộc nỡ sao đành? 


Có lẽ nào trời sẽ chắng còn xanh 

Và vũ trụ là hồ đen thăm thắm 

Mùa xuân đến sẽ không còn hoa thắm 
Trai gái trên đời không thể hẹn hò nhau? 


Có lẽ nào Ô thước chăng bắc cầu 

Và Ngưu - Chức không có ngày gặp gỡ 
Mái Tây hiên ngàn đời không duyên nợ 
Chuyện chúng mình là bèo dạt mây trôi? 


Có lẽ nào là bỡn cợt nhau thôi? 


May 30, 2018 


Trần Đức Phổ 


75 | Quê Hương, Em & Ta 


Có Một Người 


Có một người vừa đánh mắt tình yêu 
Trái đắng cô đơn chín trời năng hạ 
Có con sáo số lồng bay vội vã 

Bên kia vườn cất tiếng gọi tìm duyên 


Có một người đi giữa nhớ và quên 
Đang lặng lẽ bên dòng đời xuôi ngược 
Đêm thức giấc, tay ô vàng khói thuốc 
Bóng in hình hoài niệm thuở chung đôi 


Có một người bên lở ngóng bên bồi 

Con nước chảy vẫn hai bè trong đục 
Chung một dòng sông không uống chung 
dòng nước 

Nên đôi bờ là khỏang cách thiên thu 

Có một người vừa tỉnh lúc đang mơ 
Sương giá lạnh không băng hồn giá lạnh 
Những vì sao vẫn hồn nhiên lấp lánh 
Như mắt người xưa ấy rất xa xăm 


Có một người... lạc bước...cả tram năm! 


Trần Đức Phổ 


76 | Quê Hương, Em & Ta 


Nàng Tiên Cổ Tích 


Anh biết ngày xưa có một thời 
Nàng tiên cổ tích mộng xa xôi 
Ngân Hà buôn tẻ nên nàng chán 
Trốn xuống trần g1an nêm trải đời! 


Ai biết ngày kia phận lỡ làng 

Tình yêu dang dở, hận mang mang 
Sông Ngân cách trở không về được 
Vỡ trái mê hoang, uống đá vàng... 


Mộng lòng thôi gửi chốn trăng sao 
Còn vẻ hồn nhiên của thuở nào 
Hay đã chôn vùi theo gió bụi 
Nắng mưa nỡ xóa mộng đời sao? 


Ngày kia nàng ấy sẽ về đây 

Sông Ngân núi lại nhịp cầu này 
Nhạc thiểu dìu dặt nơi Cung Quảng 
Chín tầng hạnh phúc ngút ngàn bay. 


Trần Đức Phổ 


77 | Quê Hương, Em & Ta 


Mười Yêu 


Một yêu ánh mắt mộng mơ 

Hai yêu khóc miệng hững hờ làm cao 
Ba yêu đôi má hồng đào 

Bốn yêu mái tóc vương vào gió mây 
Năm yêu cái lắm tròn xoay 

Sáu yêu lời nói thơ ngây, chân thành 
Bảy yêu tính nết hiền lành 

Tám yêu dáng dấp đan thanh, nhu mì 
Chín yêu chẵng thích thị phi 

Mười yêu em nhất bởi vì....là EMI 


Guôc Cao 


Điệu đà em diện guốc cao 

Mảnh mai dáng liễu nghiêng vào thơ tôi 
Nhặt khoan nhịp bước bồi hồi 

Guốc hoa hay tiếng lòng tôi... rộn ràng! 


Trần Đức Phổ 


78 | Quê Hương, Em & Ta 


Khi Chúng Mình Yêu Nhau 


Cái thuở chúng mình chửa biết nhau 
Hoa không hương sắc, nắng không màu 
Trăng không huyền diệu, tình không đẹp 
Thế giới bao la, lặng lẽ sầu! 


Cái thuở chúng mình mới biết tên 
Biển thôi giông tố, sắm thôi rền 
Mây thôi hờ hững, sương thôi lạnh 
Giây phút hẹn hò sao khó quên! 


Cái thuở chúng mình mới nắm tay 
Thời gian ngừng lại chăng đêm ngày 
Bốn mùa trái đất đều xuân cả 

Mắt liếc thôi mà cũng đắm say! 


Cái thuở chúng mình mới chợt yêu 
Hình như vạn vật đổi xoay chiều 
Mơ chua bỗng hóa thành đào ngọt 
Khổ ải, cam go cũng dám liều! 


Nguyện ước đôi ta mãi cận kề 
Chia bùi, sẻ ngọt nghĩa phu thê 
Nắng mưa, âm lạnh không dời đỏi 
Dù có tang thương chăng lỗi thẻ. 


Trần Đức Phổ 


79 | Quê Hương, Em & Ta 


Khúc Tình Ca 


Hát lên em khúc hát yêu thương 
Đưa tình ta đến cõi thiên đường 
Xua tan đi hết sầu-đau-khô 
Tiếng hát ân tình tỏa ngắt hương. 


Em hãy cất cao khúc tình ca 

Lời mây ghẹo nguyệt, bướm vờn hoa 
Thiên nhiên vốn dĩ đa tình lắm 

Chim Phượng cầu Hoàng giọng thiết tha. 


Em hãy hát lên điệu nhạc hường 
Đưa tình ta đến với ngàn phương 
Lời ca vang mãi trong tiềm thức 

Lữ khách phương xa lạc nẻo đường. 


Đừng hát nghe em khúc biệt ly 
Dẫu rằng kẻ ở đợi người đi 
Máu ta còn nóng tim còn đập 
Ngày tới đoàn viên có khó gì. 


Có hạnh phúc nào hơn thế đâu? 
Được nghe em hát khuc tình đầu 
Lời ca ngọt lịm tình trai gái 

Anh đã nghe rồi dạ khắc sâu. 


Trần Đức Phổ 


80 | Quê Hương, Em & Ta 


Nợ Nhau 


Nợ nhau một nụ cười tươi 

Nợ nhau con mắt có đuôi trao tình 
Nợ nhau mộng ước yên bình 

Nợ câu son sắt chung tình làm đôi 
Nợ nhau cả một khoảng trời 

Đề Sao Hôm cứ xa vời Sao Mai 

Nợ nhau như gió nợ mây 

Như hoa nợ bướm, như ngày nợ đêm 
Nợ nhau nhiều món không tên 

Vô tư hai đứa vẫn ghiền nợ nhau! 





Giọt Sương 


Nếu em là những giọt sương 

Anh là giá lạnh đêm trường vây quanh 

Để em còn mãi long lanh 

Không tan trong ánh nắng hanh phũ phảng! 


Trần Đức Phổ 


81 | Quê Hương, Em & Ta 


Khoảng Cách 


Em dỗi hờn chỉ chuyện nắng mưa 
Tâm tư nghi hoặc những dối lừa 
Đời ta vôn phẳng như trang giẫy 
Em gấp bao lần đã đủ chưa? 


Em trách ta hoài chuyện trắng-đen 
Dòng trong, dòng đục... nhục, vinh, hẻn 
Làm trai há phải là lau sậy 

Nên nguyện một lần được đứng lên! 


Em giận vì ta trót hoang đàng 

Mộng đời toan tính lắm ngược ngang 
Bao nhiêu vở lỡ không bù đắp 

Dẫu chảng quay lưng, chẳng phụ phàng! 
Sao em chăng hiểu lòng ta nhỉ? 

Như gió và mây quyện giữa trời 

Sao ta không thê là tri kỷ? 

Cho trái tim buôn hết lẻ loi! 


01-12-2016 


Trần Đức Phổ 


82 | Quê Hương, Em & Ta 


Tiếng Hát Người Thương 


Ta thả hồn theo những mộng mơ 
Lời ca em hát điệu thương chờ 

Ngọt ngào, nũng nỊu như sương khói 
Rung động tim người vạn ý thơ! 


Giọng hát êm đềm gió thoảng bay 
Xuyến xao lay động bóng trăng gầy 
Thiết tha nỗi nhớ lòng cô phụ 

Âu yếm như tình của nước mây. 


Tiếng hát người thương nhớ suốt đời 
Như hồn ốc biển nhớ trùng khơi 

Như dòng sông nhớ con đò dọc 

Như đóa Hướng Dương nhớ mặt trôi! 
Có hạnh phúc nào không vỡ tan? 
Nếu mai lỗi nhịp một cung đàn 

Vẫn còn điệp khúc yêu thương ấy 
Trọn vẹn nơi lòng chẳng đở dang 


May 23, 2016 


Trần Đức Phổ 


83 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Cũng Như Mơ 


Anh ghẹo: Em đang đúng một mình 
Điệu đà như thê nữ minh tinh 

Giữa khung trời đẹp và thơ mộng 
Đốt cháy tim anh, kẻ khát tình... 


Anh bảo: Ai kia giống đóa hoa 
Nụ cười cá lặn với chim sa 
Ước gì ngắt được bông hoa ấy 
Về đê nơi sang nhất tại nhà! 


Anh hỏi : Quê em ở chốn mào 

Cho anh địa chỉ để anh trao 

Bài thơ Hạnh Ngộ lòng xao xuyến 
Với những mộng mơ rất ngọt ngảo! 
Từ ấy ai ngờ ta đã yêu 

Cùng nhau hứa hẹn biết bao điều 
Bàn tay nắm lây bàn tay ấy 

Để cuộc đời này bớt tịch lieul 


22 July 2016 


Trần Đức Phổ 


84 | Quê Hương, Em & Ta 


Em Tôi 


Em tôi cái cô trăng ngân 
Cái tay ngòi việt, cái chân thon dài 


Em về rực rỡ năng mai 
Em đi hoang văng đêm dài mùa đông 


Đì đùng pháo nỗ bên sông 
Em tôi xách nón theo chông bỏ tôi! 


Niêm Riêng 


Từ em mộng gửi mây ngàn 
Ngày tơ tưởng nhớ, đêm lan man sâu 


Con đường thiên lý vê đâu? 
Trâm luân cát bụi, dãi dâu nắng mưa 


Quê nhà bên chân song thưa 
Mỏi mòn chờ đợi mây mùa xuân phai 


Thương nhau nén tiêng thở dài 
Gìn vàng giữ ngọc mặc ai mận đào 


Chàng đi biên rộng non cao 
Thiệp vê gửi gầm tình vào gió mây. 


Trần Đức Phổ 


85 | Quê Hương, Em & Ta 


Em Về Với Biển 


Em về nơi biển quê anh 

Rập rờn con sóng lượn quanh chân ngà 
Cát mềm dưới gót nở hoa 

Gió rì rào hát bài ca mặn nông 


Nắng lên cho má em hồng 

Biển chao cho mắt mênh mông sáng ngời 
Cánh buồm căng gió ngoài khơi 

Tóc em xõa giữa mây trời bao la 


Em về với biên khơi xa 
Trăng thanh muôn thuở hóa ra vú tròn 


Say lòng giâc mộng con con 
Ta đem xao xuyên thả hôn vào thơ 


Biết đâu dâu bể mà ngờ 
Xây lâu đài cát bên bờ đại dương. 


London, 2016-10-21 


Trần Đức Phổ 


86 | Quê Hương, Em & Ta 


Em Về Chôn Ấy 

Em về chôn ây mù khơi 

Bỏ tình yêu lại với đời gầm hoa 
Em vê chôn ây mù xa 


Bỏ tình yêu lại với ta một mình! 


2014 


Vạch Phấn 

Chia ly từ buôi ây 

Em cât bước theo chông 
Ta ngậm ngùi xóa mãi 


Vạch phấn giữa hư không! 


11-12-2016 


Trần Đức Phổ 


87 | Quê Hương, Em & Ta 


Ghen 


Cũng bởi vì yêu màu mắt biếc 
Nên nhìn thấy nhạt dẫu chồi xanh 
Cũng bởi vì yêu nàng tha thiết 
Chàng ghét vô cùng gã sở khanh 


Tại gió tại mây cũng tại trời 
Tại em làm khổ lụy thẳng tôi 
Đã không lưu luyến thì xin chớ 
Mắc liếc mày đưa thả nụ cười 


Có lẽ bây giờ nàng vẫn thức 

Chuyện trò ríu rít với trăng sao 
Có lẽ đêm nay nàng ngon giấc 
Lạc lỗi Thiên thai ở chốn nào? 


Mai sớm tóc nàng lược vuốt ve 
Gương thì được ngắm đến thỏa thuê 
Riêng chàng xe máy là diễm phúc 
Sáng chở nàng đi, tối chở về 


Ô lạ ! làm sao mãi cứ ghen 
Tình yêu là máu thịt trong tim 
Cho dù xa cách hay gần gũi 
Anh vẫn muôn đời anh của eml 


Trần Đức Phổ 


88 | Quê Hương, Em & Ta 


Có Một Bài Thơ 


Có một bài thơ cứ viết hoài 

mà muôn tiìh ý vẫn chưa phai 
bài thơ viết tặng nàng thơ nhỏ 
yêu điệu như là bóng trúc lay 


Có một bài thơ viết chửa thành 

vần gieo thiếu nghĩa chữ: Em - Anh 
đất trời e cũng chừng dang dở 

một sớm Xuân nào vắng tiếng oanh! 


Có một bài thơ như tiếng lòng 
lan man tâm sự những ước mong 
bài thơ lá đỏ chiều nhung nhớ 
viết đã lâu ngày em biết không? 


Thơ Hâm 


Ngày xưa em tuôi mười lăm 

Tỏ tình anh viết thơ hâm mấy dòng 
Bây giờ em đã theo chồng 

Xé lòng anh viết mây dòng thơ hâm 


Trần Đức Phổ 


89 | Quê Hương, Em & Ta 


Đừng Xa Nhau Đêm Nay 


Gió chưa thôi năn nỉ 

Mưa vẫn hoài van lơn 

Trời khuya, sương giá lạnh 
Em đừng về, đường trơn! 


Than hồng vẫn còn đó 
Rượu thơm mới rót đầy 
Mười năm xa, tái ngộ 
Cạn chung tình đêm nay 


Tóc oải hương vẫn mượt 
Môi xoan đào vẫn ngoan 
Vòng tay dường phép lạ 
Đưa mình ngược thời gian 
Gió không ngừng thủ thỉ 
Mưa đã thôi sụt sùi 

Đêm chìm vào mộng mị 


Vằng trăng ngà lên ngôi 


Apri 3, 2018 


Trần Đức Phổ 


90 | Quê Hương, Em & Ta 


Sóng Đại Dương 


Tình em con sóng biếc 
Côn cào giữa đại dương 
Sóng về Đông nuối tiếc 
Sóng về Tây dỗi hờn! 


Đêm năm nghe sóng vỗ 
Giữa hai bờ quê hương 
Mong trời đừng giông tố 
Sóng ngọt ngào, yêu thương 


Bình minh lên rạng rỡ 

Sóng thơm nồng môi ngoan 
Đưa thuyền về bến đỗ 

Sóng dịu dàng, hân hoan... 
Tình em con sóng biếc 

GIữa ngàn trùng mênh mông 
Hiền lành mà tha thiết 

Nối hai bờ Tây-Đông! 


March 17, 2017 


Trần Đức Phổ 


91 | Quê Hương, Em & Ta 


Ta Làm Thơ Vì Em 


Thơ ta chăng dám ngang tàng 

Chỉ xin viết tặng riêng nàng đăm câu 
Cũng vì ánh mắt dao cau 

Cũng vì tà áo qua cầu gió bay 


Trăng thu đậu xuống tóc mây 

Mùa xuân về ngự má hây hây hồng 
Thơ ta vướng nợ đèo bòng 

Mà em cơn gió mùa đông buốt hồn 


Trăm năm thơ vẫn lòng son 

Dẫu rằng cái chữ hao mòn ngả nghiêng 
Những gì thắm thiết diệu huyền 

Trao người cho hết thỏa nguyễn ước ao. 


Dẫu không nhả ngọc phun châu 
Cũng hăng mơ ước lọt vào mắt xanh 
Dẫu không đồ quán xiêu đình 

Cũng là tiếng nói chân tình con tim! 


Làm thơ là bởi vì em 

Xưa nay thi sĩ mộng tìm giai nhân 
Đời người như áng phù vân 

Bài thơ hạnh ngộ một lần khó quên! 


Trần Đức Phổ 


92 | Quê Hương, Em & Ta 


Nêu 


Nếu anh mà mất em 
Trái tim thành thú dữ 
Nếu em mà xa anh 
Thơ lộn phèo từng chữ 


Nếu ngày mai hết nắng 
Nếu ngày mai tàn hương 
Thì tình ta vẫn đẹp 

Khi chung một con đường! 


Đôi bàn tay cùng võ 

Khúc nhạc lòng nước mây 
Dù đời nhiều sóng gió 

Dù muối mặn gừng cay 


Ái tình, ôi kỳ điệu! 

Nên nghẻo khó chắng màng 
Nếu hai lòng thấu hiểu 

Đâu còn chuyện trái ngang 


Nếu đôi tim hợp thể 

Kết nối một vòng yêu 
Thì trăm năm trần thế 
Là hạnh phúc đủ điều! 


Trần Đức Phổ 


93 | Quê Hương, Em & Ta 


Cảm Ơn 


Cảm ơn một khoảnh trời xanh 

Trong đôi mắt biếc để dành cho thơ 
Cảm ơn suối tóc đợi chờ 

Làn môi dịu ngọt vừa tô son hồng 

Đề cơn nắng hạ mưa đông 

Nhớ nhau than thở sắc không với đời... 


Cảm ơn chút phấn thơm rơi 

Mùi hương bông bưởi giữa trời gió bay 
Cảm ơn tay nắm bàn tay 

Để lòng vơi bớt tháng ngày buôn tênh! 

Cảm ơn vì đã có em 

Cho mùa xuân đến bên thềm cỏ hoang. 


Trần Đức Phổ 


94 | Quê Hương, Em & Ta 


~ 


Ngỡ 


Cứ ngỡ em là nắng buôi mai 

Trong veo tia mắt xóa đêm dài 

Hồn nhiên như tiếng chim non hót 

Hoa chăng khoe màu, hương chắng khai. 


Cứ ngỡ mây kia trắng tuyệt vời 
Phiêu bồng với ngọn gió mà thôi 
Non ngàn xanh thăm bao la rộng 
Mây vẫn du dương ở cuối trời 


Cứ ngỡ thời gian như bóng câu 

Để ai tiếc mãi thuở ban đầu 

Có gì như thể là xa văng 

Mà chắng chạnh lòng chắng thấy đau 
Cứ ngỡ xưa nay quả đất tròn 

Bình minh thay thế những hoàng hôn 
Mùa xuân sẽ đến thay đông lạnh 

Nào biết sầu thu vẫn ngập hồn! 


July 8, 2017 


Trần Đức Phổ 


95 | Quê Hương, Em & Ta 


Chỉ Vì 


Chỉ vì một lần tiên đoán 
Bao nhiêu mơ ước hiện ra 
Tình quen dẫu người còn lạ 
Vẫn tin chốn ấy thật thà. 


Chỉ vì một lần mơ mộng 
Trái tim trót hứa để dành 
Dẫu là cá tăm chim bóng 
Vẫn còn biển trời trong xanh 


Chỉ vì một lần trót dại 

Yêu thơ hơn cả bạc tiền 

Nên đời vật vờ từ đấy 

Nửa hồn trăng gió ngả nghiêng 


Chỉ vì một điều hạnh phúc 
Trăm năm làm kiếp con người 
Chăng ai dễ dàng bỏ cuộc 

Dù là hy vọng ít thôi! 


Chỉ vì tâm đầu ý hợp 

(Nợ duyên không thể tình cờ!) 
Dẫu là trùng dương lớp lớp 
Sớm chiều dảo dạt vần thơ! 


Trần Đức Phổ 


96 | Quê Hương, Em & Ta 


Chiêm Bao 


Ngỡ ngàng 

Mộng thật, đời hư 
Vòng tay ân ái 
Ngọt lừ 

Chiêm bao 


Má hồng 

Áo lụa, môi đào 
Em từ cổ tích 
Lạc vào mơ tôi! 


Nửa đêm 

Trăng rụng xuống đôi 
Mặn nông ảo giác 
Nói cười liêu trai 
Dẫu là 

Cát bụi hình hài 

Sóng lòng 

Từ đó 

Võ hoài nghìn thu! 


March 21, 2017 


Trần Đức Phổ 


97 | Quê Hương, Em & Ta 


Thư Gởi 
Cô Gái Chưa Quen 


Em cứ thích ô mai, cóc, Ôi... 

thích soi gương, chải tóc, tô môi... 

thích guốc cao cho dáng bước lả lơi 

để từng nhịp dội vào lòng anh thốn thức 


Em cứ nguýt mỗi lần em bực tức 
chăng thèm nhìn, ánh mắt ngó đâu đâu 
để anh về luôn tự hỏi vì sao 

em tự ái hay là em "chảnh choe” 


Em hãy cứ vô tư giả vờ "nai" nhé! 
(dù thật tình rất đanh đá, điêu ngoa!) 
để dối lừa sự yếu đuối của lòng ta 
rất âu trĩ mà nuốn làm cao thượng! 


Xin em cứ vòng vo, không định hướng 
như con thuyền không lái giữa biển khơi 
để những chiều tan học bước sóng đôi 
anh im lặng bên em cười giòn giã! 


Em cứ mãi thân quen mà xa lạ 
cho hồn thơ anh mỏi mắt đi tìm 
đã trót yeu, em vẫn cứ lặng im 

để suốt đời anh...đói tình em mãi! 


Trần Đức Phổ 


98 | Quê Hương, Em & Ta 


Chuyện Tình Tôi 


Chuyện tình tôi bé nhỏ 
Mong manh như sợi tơ 
Đã bao lần kết mối 

Vẫn không liền đôi bờ 


Chuyện tình tôi vụng dại 
Những tháng ngày vô tri 
Tưởng sẽ là mãi mãi 
Không bao giờ phân ly 


Chuyện tình tôi dễ vỡ 

Giòn tan như pha lê 

Đừng trách không duyên nợ 
Bởi cạn nguồn đam mê 


Chuyện tình tôi là mộng 
Trong thế giới hoang đường 
Đuổi hình và bắt bóng 

Để chắt chiu buồn thương! 


Trần Đức Phổ 


99 | Quê Hương, Em & Ta 
Nếu Có Anh Bên Em 


Nếu 

có anh 

em 

cũng vẫn là em thôi! 

vẫn phẫn son, vẫn điệu đà, 

làm dáng 

anh sẽ ngâm dung nhan 

trong lặng 1m, 

lãng mạn 

bản nhạc tỉnh, 

chuông điện thoại 

T€O VUIÏ 

Nếu có anh 

em cứ vẫn là em 

nhưng đôi mắt không muốn nhìn trai đẹp 
lòng tự tin, 

chân không hè cuống quít 

khi có chàng ong bướm đến làm quen! 
Nếu có anh 

em cũng vẫn là em 

nhưng cuộc sống đã vạn lần thay đôi 
tim vẫn đập nhưng vô cùng rộn rã 
miệng cười tươi, 

mắt sáng tựa sao trời! 

Nếu có anh 

thì vẫn em đấy thôi! 

chỉ có điều...em ngoan hiền hơn trước 
mộng hay mơ cũng cho là sự thực 
yêu một người 

thay đổi cả đờii eml. 


Trần Đức Phổ 


100 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Em 
Tình em lá gió đầu cành 
Lăng lơ một chút biệc xanh với đời 


Tình em là giọt sương rơi 
Thâm qua phiên đá nôi lời rong rêu 


Tình em là áng mây chiêu 
Phiêu du giữa cõi mộng nhiêu xót xa 


Tình em là bướm là hoa 
Nông nàn hương sắc, đậm đà ý thơ 


Tình em biên đợi non chờ 
Dâu phai mái tóc còn tơ tưởng người 


Tình em rơi nhẹ...trong tôi 
Mà như rớt rụng trái đời chín thơm... 


Trần Đức Phổ 


101 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Em 2 


Tình em như gió trùng dương ấy 
Có cả bão giông lẫn ngọt ngào 
Tôi cánh buồm xa mờ bến bãi 
Đợi hoài trong nỗi nhớ xôn xao 


Tình em là những cơn mưa hạ 
Tưới mát đời tôi mảnh đất căn 

Để vườn mộng ước xanh chồi lá 
Thơm mùi quả ngọt chín tròn căng 


Tình em là bóng trăng huyền diệu 
Cho tôi vọng tưởng suốt đời tôi 
Em là ngọc thố nơi cung Quảng 
Dưới gôc cây đa chú cuội ngôi 


Tình em như nắng ban mai ấm 
Xóa cả đêm đen những lụy phiền 
Xuân dẫu chưa về hoa đã thắm 
Cuộc đời đẹp tựa chuyện thần tiên 


October 30, 2017 


Trần Đức Phổ 


102 | Quê Hương, Em & Ta 


Nếu Em Là Cô Giáo 


Nếu em là cô giáo 

Anh xin làm học trò 

Dạy cho anh một chữ 

Một chữ thôi: “hẹn hò”! 
Nếu em là cô giáo 

DỊu dàng nhưng trang nghêm 
Anh học bài không thuộc 
Em hãy nhốt vào tim! 

Nếu em là cô giáo 

Dạy cho anh văn chương 
Giảng về tình yêu nhé, 
Cho hồng thêm má hường! 
Nếu em là cô giáo 

Anh sẽ không bỏ trường 
Dù trời mưa hay bão 

Vẫn đến lớp làm gương! 
Nếu em là cô giáo 

Phấn, bảng đáng yêu hơn 
Những số thực và ảo 
Cũng lung linh, có hồn! 


Em là cô giáo tốt 

Cô giáo hiền và xinh 
Mỗi ngày anh nắn nót 
Viết tên cô giáo mình! 


Trần Đức Phổ 


103 | Quê Hương, Em & Ta 


Cuộc Tình Không Tên 


Tình yêu nào không ghen hờn, nhung nhớ 
Tình yêu nào không hò hẹn, đợi mong 
Tình yêu nào không là duyên, là nợ 

Tình yêu nào không tối mắt, say lòng? 


Anh nào phải kẻ đa tình, lãng tử 

Xung quanh mình toàn hồng phấn, giai nhân 
Giàu trái tìm nhưng vẫn nghèo mọi thứ 

Đã yêu ai là minh bạch trăm phần 


Không ảo tưởng trẻo cao giành quả ngọt 
Không mơ hoang tựa cửa níu mây trời. 
Không muôn mãi giả vờ như thằng ngốc 
Đề được người ban chút sắc hương rơi 


Nếu không thê song hành cùng xuôi ngược 
Đừng lừa nhau đem vải mỏng che mưa 
Nếu đã đổi thay rồi trong tâm thức 

Thì muôn thu lưu luyễn cũng dư thừa! 


May 26, 2018 


Trần Đức Phổ 


104 | Quê Hương, Em & Ta 


Địa Câu và Sao Hỏa 


Con trai và con gái 
Hai thế giới khác nhau 
Anh vốn là Sao Hỏa 
Còn em giống Địa cầu 


Địa cầu xanh bóng mát 
Núi lớn với sông sâu 
Hoa bốn mùa thơm ngát 
Bí hiểm và nhiệm mâu! 


Sao Hỏa thì hoang dã 
Đất khô cằn lạnh căm 
Chơ vơ toàn sỏi đá 

Mơ Địa cầu quanh năm! 


Sao Hỏa và Địa cầu 
Tình cờ nhìn thấy nhau 
Rồi... Big Bang bùng nỗ 
Vạn vật lại khởi đầu! 


Apri 2017 


Trần Đức Phổ 


105 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Của Biển Trời 


Từ thuở hồng hoang Biển với Trời 
Đã từng nguyện ước kết thành đôi 
Trời yêu biển lắm nên ôm mãi 
Khăng khít ngàn năm chăng đổi dời! 


Trời trao về Biển cả tâm hồn 

Dạt dào tình Biển vỗ bờ luôn 

Có khi hờn giận lời gian dối 

Biển quặn lòng đau những sóng côn! 


Trời xanh, Biển cũng ngút ngàn xanh 
Sóng cất lời ru điệp khúc tình 

Nếu lỡ Trời ghen cùng anh Gió 

Biển sẽ triều dâng, giọng bất bình! 


Lòng của Trời kia Biển hiểu mà 
Dẫu khi gần gũi, lúc vắng xa 
Buồn vui hờn giận hay ai oán 
Biển vẫn sẻ chia rất mặn mài! 


Tình Biển và Trời mãi thủy chung 
Dù ngày nắng hạ, buổi mưa đông 
Muôn đời ân ái không phai nhạt 
Vĩnh cửu lòng ghi một chữ Đồng 


Trần Đức Phổ 


106 | Quê Hương, Em & Ta 


Em Của Tôi 


Tôi có người em nhỏ dịu hiền 
ngọc ngà thơ dại tuổi hoa nien 
hỗn còn trong trắng như trang giấy 
chăng nét mực nào được viết lên... 


Rồi tháng ngày qua em lớn khôn 

mưa Xuân, nắng Hạ má thêm giòn 

em về nghiêng nón chiều nghiêng năng 
mấy kẻ sĩ tình đợi ngõ thôn! 


Vạn đóa hoa hồng tặng bé yêu 

Xuân về ai đó ước mơ nhiễu... 

ngày mai pháo nỗ cô dâu mới 

cất bước theo chồng hoa ngóng theo! 


London, Canada ngày 8.3.2013 


Trần Đức Phổ 


107 | Quê Hương, Em & Ta 


Em Nhớ Ta 


Em nhớ ta như Cao Tiệm Ly 

Nhớ chiều sông Dịch tiễn người đi 
(Kinh Kha giấu kiếm sang Tần quốc) 
Khoét mắt đập đàn buổi biệt ly! 


Em nhớ ta như nàng Mạnh Khương 

Nhớ chồng, ngàn đặm quyết lên đường 
(Mười năm chưa gặp, mười năm kiếm) 
Khóc đồ Trường Thành máu lệ vương! 


Em nhớ ta như nàng My Châu 

Nhớ chàng Trọng Thủy quặn lòng đau 
(Áo lông lưu vết tình không vẹn!) 

Để lại nghìn thu mối hận sầu! 

Em nhớ ta như biển nhớ nguồn 

Như người xa xứ nhớ cỗ hương 

(Như Huyền Trân nhớ Thăng Long vậy!) 
Khắc khoải đầy vơi nỗi đoạn trường. 


Valentine 2017 


Trần Đức Phổ 


108 | Quê Hương, Em & Ta 


Cũng Đành Xa hau 


Lặng lẽ tháng ngày lặng lẽ trôi 
Thuyền kia xa bến, người xa người 
Tình như sương mỏng tan trong nắng 
Nụ ái điêu tàn héo hắt rơi! 


Anh về đọc lại trang thơ cũ 

Nhặt lẫy hương yêu trái đắng này 
Thuở đó nông nàn xen mỗi chữ 
Từng dòng tha thiết đến mê say... 


Đã biết bao lần khẽ gọi tên 
Người dung lại ngỡ rất thân quen 
Ở phương trời đó xa xôi lắm 
Vẫn tưởng như là sát cạnh bên! 
Đất lạ mùa này nhớ bạn thơ 

Vần thương còn đó lỡ câu chờ 
Quê nhà ai đẹp đời hoa mộng 
Viễn xứ ta đành lẻ mối tơ! 


Canada, December 28, 2016 


Trần Đức Phổ 


109 | Quê Hương, Em & Ta 


Còn Nhớ Hay Quên 


ta yêu nhau từ độ 

anh tập tễnh làm thơ 
vườn trăng hoa với bướm 
cùng rủ nhau hẹn hò 


thơ làm hồng đôi má 
thơ tô thắm vành môi 
thơ cũng hờn, cũng giận 
thơ hết sầu lại vui 


thơ hóa thân mái tóc 
thơ hóa thân nụ cười 
anh vô tình bắt được 
một bài thơ tuyệt vơi! 


tình non như lá mới 

thơm nhựa sống tỉnh khôi 
dù ngày mưa tháng nẵng 
vẫn biếc xanh sắc đời 


bài tình thơ 7 ngày đó 

là những nỗi niềm riêng 
là luyến lưu may gió 
còn nhớ hay đã quên? 


còn nhớ hay đã quên? 


Trần Đức Phổ 


110 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Đừng Lìa Xa 


Nếu em không lên Bắc 
Và anh chăng về Nam 
Hai đứa mình xa lắc 
Sẽ nhớ nhau vô vàn! 


Khi tình không chứng tỏ 
Như cỏ mọc tràn lan 

Mỗi người quay một hướng 
Lệ sẽ chảy thành hàng! 


Dẫu tình kia không lớn 
Nhưng cũng sánh bằng non 
Không cùng đường, chung lối 
Sao gọi là sắt son? 


Cây thay màu lá mới 
Gốc rễ chẳng đổi thay 
Khi trái tim mở ngõ 
Hạnh phúc sẽ đong đây! 


Trần Đức Phổ 


111 | Quê Hương, Em & Ta 


Tiễn Một Người Đi 


Ta giờ đôi ngả chia ly 

Vườn hoang mưa bụi còn gì bướm hoa 
Tình yêu như áng mây qua 

Như là bẻo dạt như là chiêm bao 


Em như một dải lụa đào 

Phất phơ giữa chợ chẳng vào tay anh 
Ngày nảo trái hãy còn xanh 

Bây giờ trái đã cốm chanh đổi màu 


Trách chi những giọt mưa mau 
Trách chi năng đề bạc màu thời gian 
Một đời gió với mây ngàn 

Một đời hội tụ ly tan cũng thường 
Vẫn là kiếp sống tha hương 

Vẫn là cánh nhạn dặm trường sá chỉ 
Chiều nay tiễn một người đi 


Quên buôn quên giận quên bị quên hoài! 


October 11, 2017 


Trần Đức Phổ 


112 | Quê Hương, Em & Ta 


Em Hẹn Anh 


Em hẹn cùng anh dưới cội thông 
Ngàn năm xanh biếc giống như lòng 
Tình nàng thiếu nữ ngây thơ đó 
Nguyện trọn một đời dạ thủy chung. 


Em hẹn cùng anh dưới cội đào 
Mùa xuân hoa nở bướm xôn xao 
Mà người xưa đã không về nữa 
Biển biệt tin thư tự thưở nào! 


Em hẹn cùng anh dưới cội mơ 

Trải bao tháng đợi lại năm chờ 

Lá mơ tàn úa rơi hiu hắt 

Mà bóng người thương vẫn mịt mờ! 
Em hẹn cùng anh dưới cội dâu 
Làm cho tan vỡ chuyện tình đầu 
Anh về niêm hết yêu đương lại 

Để hẹn cùng nàng đến kiếp saul 


08-01-2017 


Trần Đức Phổ 


113 | Quê Hương, Em & Ta 


Em Giận 


Em giận anh rồi đời trống không 
Còn ai để nói chuyện bao đồng? 
Còn aI thao thức chờ trăng lặn 

Kể chuyện tâm tình lúc rạng đông! 


Em giận anh rồi đờii mất vui 

Thế gian cũng văng cả tiếng cười 
Chim muông không hót, hoa không nở 
Đất giá băng hoài, tuyết trắng rơi! 


Em giận anh rồi thơ...cũng phai 

Lời không văn vẻ, ý SƠ Sài 

Vần gieo không chuẩn, tình không â ấm 
Chữ nghĩa ê chê...chẳng giống ai! 


Em giận anh rồi... rượu hết men 
Đêm rằm chắng sáng, phố không đèn 
Bình minh đã hoa thành chạng vạng 
Trái đất muôn đời mãi tối đen! 


July 7, 2016 


Trần Đức Phổ 


114 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Vị Kỷ 


Tình rộng mở mà thói đời nhỏ hẹp 
Khi yêu nhau e sợ bước độc hành 
Luôn mong đợi trời mỗi ngày lại đẹp 
Ngọt bùi nào cũng san sẻ em, anh 


Tình ghi khắc như một lần ước hẹn 
Những mặn nông chớ để vuột tầm tay 
Dẫu còn có đôi điêu làm cay đắng 
Lửa hương lòng đừng tắt lịm đắm say 


Nếu hụt hãng cũng xin đừng chối bỏ 
Thuở dại khờ mơ ước chuyện thần tiên 
Đêm chán ngủ cùng cưỡi mây lướt gió 
Sao sáng làm hoa, trăng khuyết là thuyền 
AI đã yêu không trở thành vị kỷ 

Giữa muôn người ai muốn đứng hàng sau 
Có thăng trầm cuộc đời them thi vị 

Bức tranh yêu đâu chỉ một gam màu?! 


March 7, 2018 


Trần Đức Phổ 


115 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Như Áo Mộng 


Vương vấn làm chi để thấy buồn 
Xa xôi cách trở lại buồn hơn 
Tình như trăng vỡ nơi đáy nước 
Ôm mãi hư vô...tủi ngập hồn. 


Thương nhiều, nhớ lắm đề buồn thêm 
Pen-sê từng cánh rụng bên thềm 

Anh nhặt hoa rơi mà tưởng nhớ 

Về người phương ấy mỗi tàn đêm. 


Tình trong ảo mộng chỉ thế thôi 
Như bóng chim Quyên biệt cuối trời 
Vòng tay đan mấy mùa mong đợi 
Mắt buồn len lén giọt thu rơi! 

Em hiểu tình anh...có phải không? 
Con tim khao khát nỗi chờ mong 
Bao giờ cho tới ngày tao ngộ 

Ước hẹn nhau về bến Thủy chung. 


June 2014 


Trần Đức Phổ 


116 | Quê Hương, Em & Ta 


Em Là Một Nửa Của Anh 


Cho dù rất nhiều trắc trở 
Bọn mình vẫn mãi bên nhau 
Như chim kia cần có tổ 

Cá cần một vùng nước sâu 


Cho dù đời nhiều cám dỗ 

Tình mình hứa chẳng đổi thay 
Như xưa Ngưu lang - Chức nữ 
Mỗi năm còn gặp một ngày 


Cho dù xa xôi vạn lý 

Chân trời góc biển cách ngăn 
Trái tim luôn là trí kỷ 
Thương yêu đâu dễ cào bằng! 
Cho dù loài người đông đảo 
Mình như những kẻ dạ hành 
Nhưng không bao giờ lạc mất 


Em là một nửa của anh! 


August 28, 2017 


Trần Đức Phổ 


117 | Quê Hương, Em & Ta 


Giác Mộng Tình Yêu 


Chỉ vì một sợi tơ vươmg 

Có hôm thức suốt canh trường chờ nhau 
Thuyên kia biết biển nông sâu 

Mới yêu mà đã bạc đầu gọi tên! 


Hiểu nhau từ thuở mới quen 

Biển xôn xao sóng cho thuyền đắm say 
Mênh mang con nước vơi đầy 

Mông lung cõi mộng ngất ngây tâm hồn 


Nhường nhau mỗi lúc giận hờn 
Nào khi âm lạnh vui buôn sẻ chia. 
Chỉ nhìn một mảnh trăng khuya 
Có hôm lệ đã đầm đìa hoen mi 


Biển bao la nghĩ ngợi gì? 

Mới vừa bão tỗ, chợt khi thâm trầm! 

Biết bao mộng ước xa xăm 

Thuyền mơ bến đõ trăng rằm đầy khoang 


(Đi tìm một giấc mơ hoang 

Đáu là địa ngục, thiên đàng hỡi em?) 
Về đây hóng gió bên thềm 

Đâu còn lẻ bóng ngày đêm đợi chờ! 


Trần Đức Phổ 


118 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Nào Mê Say 


Dụu dàng và lặng lẽ 

Em chợt đén bên anh 

Một làn hơi thở nhẹ 

Cũng nồng nàn đêm thanh 


Mắt nào như giọt nắng 
Lung linh giữa vòm xanh 
Tình nào như hoa trắng 
Đơn sơ đẹp lá cành. 


Tình nào đang dào dạt 
Rực rỡ sớm mai hồng 
Trời cao trong bát ngát 
Tình theo mây bênh bồng! 
Tình nào như chim nhạn 
Chắp cánh vượt bão giông 
Dù non mòn biên cạn 


Vẫn keo sơn sắt đồng. 


July 2016 


Trần Đức Phổ 


119 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Lỡ 


Bài thơ em viết ngày xưa đó 

Có cả trăng sao rớt xuống đời 

Em biến thành Mây, anh hóa Gió 
Hai người nhưng chỉ một tình thôi! 


Khúc nhạc ngày xưa em đã hát 

Trăm năm dù mặn muối cay gừng 
Tình ta một thuở trong tim khắc 

Ngàn đời mình chẳng phải người dung! 


Tình yêu nồng thắm mùa thu trước 
Giờ bỗng tan theo cát bụi bay 
Từng chữ chân tình chưa ráo mực 
Nhưng rồi em đó để anh đây! 

Tình lỡ như trăng vỡ dưới hỗ 

Bao nhiêu kỷ niệm cũng hư vô 

Em về khoác áo nàng dâu mới 

Ta đứng bên trời tiếc ngần ngơ! 


Cuối thu 2016 


Trần Đức Phổ 


120 | Quê Hương, Em & Ta 


Là Vì Ta Yêu Em 


Từng mơ ước em hóa thành Đát Kỷ 

Ta Trụ vương rất mê muội, hoang đàng 
Muốn có được trái tim yêu chung thủy 

Ta băng lòng đánh đổi nghiệp Thành Thang. 


Nếu có thể em hãy là Bao Tự 

Ta U vương chăng hề tiếc ngàn vàng 
Đốt hỏa đài, xé lụa... ta đều thử 

Vì nụ cười xinh đẹp nhất trần gian. 


Nhớ đừng làm nàng Tây Thị, em nhé! 
Bởi Phù Sai dâng hiến cả ngai vàng 

Lúc vương chết ả không hề nhỏ lệ 

Mà cùng chàng Phạm Lãi trồn đi hoang! 


Chẳng muốn em giống Ngọc Hoàn yêu mệnh 
Khiến đảo điên cuồng tướng An Lộc Sơn 
Đường Minh Hoàng ngậm ngùi ban tử lệnh 
Trảm ái phi, rồi mãi mãi cô đơn! 


Em chỉ một...nhưng lại là tất cả 

Những mỹ nhân kim cổ của bao đời 

Ta yêu em đành phụ lòng thiên hạ 

Cho cuộc tình muôn thuở được lên ngôi! 


Trần Đức Phổ 


121 | Quê Hương, Em & Ta 


Lãng Mạn 


Đất lạ thu vừa tới 

Màu lá xanh chưa phai 
Bông cúc vàng nở vội 
Ngắt tậng cho em cải 


Ngọn gió chiều khe khẽ 
Bay tà áo hoa khôi 
Thoảng mùi hương rất nhẹ 
Cho lòng ai bồi hồi! 


Nhớ mùa thu năm cũ 

Mây sầu còn chênh chao 

Lá tương tư nức nở 

Trái yêu thương nghẹn ngào 
Đã qua thời thơ dại 

Tình khởi sắc xuân nguyên 
Mới hay mình kỳ ngộ 

Giáng Kiều gặp Tú Uyên! 


September I1, 2017 


Trần Đức Phổ 


122 | Quê Hương, Em & Ta 


Mãi Mãi Là Tình Nhân 


Em, tôi cách trở quan san 

Tơ duyên mỏng mảnh như làn gió bay 
Tương tư gây guộc vai gầy 

Nhớ nhung lối gió, đường mây kiếm tìm. 
Máu đào chắng chảy về tim 

Minh như tăm cá, bóng chim cuối trời. 
Dẫu yêu nhau đến cạn lời 

Núi sông cách trở ngăn đôi chúng mình! 
Qua sông, ai bắt cầu tình 

Con đò nào chở duyên mình sang ngang? 
Thôi đành, mãi mãi tình nhân 

Dở dang nhân thế có phần em, tôi! 


Mộng Lành 


Một mình em ngắm trời, mây.. 

Trăng sao chưa đến, gió cài ngõ then. 

Nụ cười duyên quá là duyên 

Cho anh cầm nón che nghiêng... .mộng lành! 


Trần Đức Phổ 


123 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Nào Phôi Pha 


Ngày ấy quen nhau rất ngẫu nhiên 
Hoa kia vừa nụ chăng lo phiền 
Trăng kia vừa độ tròn đôi tắm 

Ta mới vào đời lứa tuổi tiên. 


Mình hẹn hò nhau dẫu ngược đường 
Bởi lòng kết nối sợi văn chương 

Bài thơ Tao Ngộ vừa trao gửi 

Tình đã như tơ dệt chỉ hường 


Rồi ngày xuân đẹp chóng qua nhanh 
Gió chuyền sang thu lá rụng cảnh 
Trăng xế đầu non vừa chợt khuyết 
Vườn hồng còn lại chat chua chanh 


Chăng có đèo cao, chăng suối sâu 

Mà mình xa cách bởi vì đâu? 

Con đường mộng ước chia hai ngã 
Ngày tháng chờ mong, lặng lẽ sầu 


Cuối cuộc tình buồn khẽ gọi tên 

Để ngàn sau cũng chăng hề :. quên 
Một nàng áo thắm không về nữa 
Dưới cội cây già lỡ môi duyên 


Trần Đức Phổ 


124 | Quê Hương, Em & Ta 


Mộng Dưới Hoa 


Chăng nợ nên duyên cũng chăng thành 
Anh về xếp lại chuyện ngày xanh 

Xa nhau như thê tình nhân ảo 

Bởi phận đa đoan số độc hành. 


Tình lỡ rơi vào lối biển dâu 
Yêu đương ngày cũ đã phai, nhàu 
Em về tủi hận niềm oan trái 
Anh nhớ một người mãi kiếp sau. 


Rồi có khi nào em gọi tên 

Một người xưa lắm đã từng quen 
Khuyên em nhoẻn miệng cười vui nhé 
Đừng nghĩ về anh với nỗi phiền. 

Dẫu biết trọn đời ta đã xa 

Sao còn vương vấn đề mi nhòa 

Ngàn câu ân ái thành sương khói 

Có nghĩa gì đầu mộng dưới hoa! 


May 19, 2016 


Trần Đức Phổ 


125 | Quê Hương, Em & Ta 


Mộng Tàn Đêm 


Anh và em đã bắt đầu chưa nhỉ? 

Yêu hay thù mà lý sự hơn thua? 

Nếu yêu em phải làm điều ngịch lý 
Anh vui lòng chấp nhận cuộc tình thual 


Anh sẽ đợi bên kia bờ ảo vọng 

Một người em đã rủ sạch giận hờn 
Khi khác biệt đã tan như sương mỏng 
Ái ân nồng, hương lửa mặn mà hơn. 


Hai đứa mình sao quá đổi long đong? 
Lời chưa cạn những nỗi niềm thương nhớ 
Mà trái tim đã ngăn rào, lấp ngõ 

Cuối cung đường là bão tố, cuồng phong... 


Anh rất buồn vì trót đã mất em 

Nhưng định mệnh cũng phải đành chấp nhận 
Đừng ảo tưởng! Khi hết TÔi vương vân 
Chuyện chúng mình là giắc mộng tàn đêm! 


Canada, November 27, 2016 


Trần Đức Phổ 


126 | Quê Hương, Em & Ta 


Khối Sầu 


Vưà yêu sao đã hận chia ly 
Tan nát hồn thơ bởi tại vì 

Em đã đan tâm làm kẻ lạ 

Anh về nhặt nhạnh chút tình si! 


Tình ta không thê nói vuông tròn 
Để đời rơi rụng khối sầu non 
Con tim vốn đĩ ngây thơ quá 
Trót dại trao ai cả mộng hồn. 


Tình anh như rượu đắng đêm nay 
Chén nhớ, chén thương cạn lại đầy 
Mơ thấy em cười nơi đáy cốc 
Thơm mùi hương tóc lắng lơ bay! 


Trói buột chi nhau chút duyên hờ 
Em về xây mộng dưới trời thơ 
Anh đi sương tuyết vương màu áo 
Trả lại trăng sao thuở đợi chờ! 


July3, 2014 


Trần Đức Phổ 


127 | Quê Hương, Em & Ta 


Trách 


Em đã chờ anh nơi chốn đây 

Trong miễn thương nhớ gió sương đầy 
Nhưng anh không đến như lời hẹn 

Để cát bụi đường hoen mắt cay. 


Anh biết chiều phai, em đợi trông 
Đếm từng nhung nhớ ở nơi lòng 
Mà anh lơ đẫng như ong bướm 

Cứ nhởn nhơ hoài mấy khóm bông! 


Em tiếc thời gian vút bóng câu 
Má hồng thôi thắm, tóc phai màu 
Cớ sao anh nỡ quên lời hẹn 

Cho cánh hoa tàn gió cuốn mau. 


Nghìn Thu 


Nghìn thu nắng có nhạt phai 
Nghìn thu mây có thôi bay ngang trời? 
Nghìn thu tình có chung đôi 
Nghìn thu có nhớ những lời nghìn thu? 


Trần Đức Phổ 


128 | Quê Hương, Em & Ta 


Về Thăm Trường Cũ 


Trở về thăm trường cũ 
Sau mười năm cách xa 
Bồi hồi vui tái ngộ 
Như đứa con về nhà 


Cổng trường xưa rộng mở 
Đón bàn chân thân quen 
Bông phượng xưa rơi đỏ 
Không đành lòng dẫm lên 


Lớp học giờ đã khác 

Toàn những gương mặt xinh 
Cô giáo còn trẻ lắm 

Dường như lứa tuổi mình? 
Bạn bè nay lưu lạc 

Thầy cô cũ đâu rồi? 

Bỗng dưng buồn man mác 
Thương một thời xa xôi 


Trần Đức Phổ 


129 | Quê Hương, Em & Ta 


Nếu Vắng Em Rồi 


Nếu vắng em rồi anh bỏ nhậu 
Vì chưng rượu đã hết men cay 
Nốc vào cũng tỉnh như chim sáo 
Thì rót chăng vơi nỗi nhớ này! 


Nếu vắng em rồi anh bỏ chơi 

Vì không còn thích, chắng mê đời 
Trăng hoa mây gió ngàn hương sắc 
Cũng chỉ tro tàn tuyết lạnh thôi! 


Nếu vắng em rồi anh bỏ thơ 

Vì không thần tượng để tôn thờ 
Không tình ai tỏ lời âu yễm 
Không điệu đà, sao có mộng mơ? 
Dù vắng em rồi anh vẫn mong 
Ngày sau nối lại sợi tơ lòng 

Trăm năm một kiếp dài hay ngắn? 
Ta mất nhau rồi không hóa không! 


12-03-2017 


Trần Đức Phổ 


130 | Quê Hương, Em & Ta 
Ngăm Sao 


Ngày xưa khi còn bé 

Mỗi lần ngắm sao trời 
Tôi thấy in như thể 
Những đồng tiền đánh rơi 


Lớn lên tôi mới biết 

Mỗi vì tinh tú kia 

Là tượng trưng sống-chết 
Hay đoàn viên-chIa lìa 


Nhiều đêm nhìn sao xẹt 
Thương cho một linh hồn 
Cuộc đời như chớp mắt 
Phút chốc đã hoàng hôn 


Tôi tìm sao Ngưu lang 
Tôi tìm sao Chức nữ 
Chia cách bởi sông Ngân 
Họ có buôn không chứ? 


Lại có những vì sao 
Người nghe phải phát ghét 
La Hầu hay Kế Đô 

Toàn mang điều hung kiết 
Đêm nay buồn ngắm sao 
Tinh tú như lặn hết 

Có đám đông xì xào: 

Sao Chỗi đuôi dài phết! 


May 30, 2018 


Trần Đức Phổ 


131 | Quê Hương, Em & Ta 


Người Ấy 


Ảnh nàng gửi tặng qua Phây 

Duyên duyên má lúm, gầy gầy dáng xưa 
Vẫn là đôi mắt đong đưa 

Vẫn là e thẹn tuôi vừa biết yêu 

Tóc huyền phai nhạt ít nhiều 

Hương nhu thuở ấy còn xiêu lòng người? 
Vụ vơ em mỉm miệng cười 

Để lòng anh mãi chơi vơi phiêu bồng 
Vẫn còn má đỏ, môi hồng 

Anh gom thương nhớ viết dòng tâm tư 
Mặc đời ảo ảnh thực hư 

Trần ai tri kỷ ta như hữu tình! 


2015 


Trần Đức Phổ 


132 | Quê Hương, Em & Ta 


Người Đàn Bà Tuyệt Vời 


Em không phải ngoan hiền đâu anh nhé 
Em tự tin và bướng bỉnh, kiên cường... 
Em thật thà không màu mẻ, câu nệ 

Anh có còn dám trộm nhớ, thầm thương? 


Em đứng đắn chưa bao giờ chớt nhả 
Em vô tư nhưng đằm thắm tuyệt vời 
Em xa lánh nơi mật đường dối trá 

Em giàu lòng thương xót phận bẻo trôi! 


Trái tim em nhiệt thành niềm vui sống 
Cho băng tan, cho hoa nở, rượu nông 
Em nhỏ bé chăng núi cao biển rộng 
Sao ta nhìn lại thấy quá mênh mông! 


Em đã đến như một điều kỳ diệu 

Nên lòng ta thêm nghi hoặc mơ hồ 

Ai có được một nửa kia mình thiếu 
Cuộc đời dù cay đẳng cũng thành thơ! 


November 9, 2017 


Trần Đức Phổ 


133 | Quê Hương, Em & Ta 


Trả Lại Em 


Trả lại em những mặn nồng ngày cũ 
Lá xa cành lối mộng cũng hoang liêu 
Khi tim em đã cho người khác ngụ 
Ta cuối đầu vĩnh biệt một tình yêu! 


Trả lại em ngọt ngào trong câu hát 
“Giận mà thương” sao quá đỗi nồng nàn 
Làm sao đẹp khi cuộc tình đã mất? 

Làm sao vui khi đời vội lìa tan? 


Trả lại em những ảnh hình thuở ấy 
Phút xao lòng em gửi tặng riêng ta 
Em chăng đòi nhưng không đành giữ lấy 
Để em đừng vướng bận chuyện hôm qua 


Trả lại em bài thơ xanh ước vọng 

Hồ uyên ương đã cạn nước lâu rồi 
Thuyền loan phụng mình ta ngồi soi bóng 
Gió thì thầm như thương nhớ xa xôi! 


Trả hết cho em trọn một lần 

Cho người mới đến khỏi phân vân 
Khi vườn xuân đã thay ngôi chúa 
Thì giữ làm gì những dối gian! 


Trần Đức Phổ 


134 | Quê Hương, Em & Ta 


Tóc Thể 


Ngày xưa em nhoẻn miệng cười 

Hồng hồng đôi má, rạng ngời mắt nai 

Lả lơi mái tóc buông dài 

Cho xanh ước mộng lòng trai Xuân về 
Bây giờ cách mấy sơn khê 

Nhớ nhau dài, ngắn tóc thề ngày xưa? 


01/2016 


Tóc Mây 

Lả lơi xõa mái tóc mây 

Đê cho ngọn gió mệt nhoải vân vương 
Tóc huyện huyền hoặc mùi hương 
Run run sợi nhớ sợi thương ngăn dải. 


24.10.2015 


Trần Đức Phổ 


135 | Quê Hương, Em & Ta 


Độc Thoại 


Em sẽ là người yêu của ai 

Ai tặng cho em nụ hôn đầy 

Ai bảo cùng em rằng anh đã 
Nhốt hình em lại giữa tim đây? 


Em sẽ là người yêu của ai 

Người đã trao em cuộc đòi này 
Người ước đầu thai thêm kiếp khãc 
Đề yêu cho thỏa mộng cuồng say? 


Em sẽ là người yêu của ai 

Cho dù lỗi một với lầm hai 

Tình em nguyên vện và chung thủy 
Chắng khuyết hoặc vơi bởi tháng ngày? 
Em sẽ là người yêu của a1? 

Yêu em mãi mãi chăng hè phai 

Thế gian vạn vật đều hư ảo 

Tình vẫn chân như tựa phật đài! 


2016 


Trần Đức Phổ 


136 | Quê Hương, Em & Ta 


Mắt Buồn 


Mắt ai chan chứa nỗi buồn 
Cho thơ 

Quên cả ngọn nguồn 

ĐI hoang. 

Mắt ai thăm thắm mây ngàn 
Chim bằng soãi cánh 

Vỡ toang 

rừng chiều! 

Mắt ai hun hút cô liêu 

Quan san 

Vạn dặm 

Tiêu điều hoang vul 

Mắt ai 

Buôn mãi thiên thu 

Thoáng trong đáy mắt nghìn xưa 
Hiện về! 


July 2016 


Trần Đức Phổ 


137 | Quê Hương, Em & Ta 


Mây 


Nếu em là mây của núi 
Anh làm Hy Mã Lạp Sơn 
Ngày đêm lặng im chờ đợi 
Dẫu em suốt kiếp dỗi hờn 


Nếu em là mây của biển 

Anh làm sóng Thái Bình Dương 
Để khi bão dông ập đến 

Cùng em chia sẻ đoạn trường 


Nếu em là mây của gió 

Anh làm một ngọn Đông phong 
Phiêu lưu cùng em đây đó 

Năm châu bốn biển một lòng 

Em là mây bay muôn thuở 

Anh là đất bôi vạn năm 

Chờ khi mây giăng mưa đồ 
Thương yêu hạnh phúc xanh nằm! 


Apri 23, 2018 


Trần Đức Phổ 


138 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Yêu Của Em 


Em hãy yêu tôi bằng tiếng hát 

những lời tình tự của quê hương 

để tôi trên bước đường lưu lạc 

nghe vọng mong manh chút cội nguồn. 


Em hãy yêu tôi bằng ánh mắt 

của nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi 
để lòng tôi mãi không cô độc 
ø1ữa cuộc mưu sinh khóc lại cười! 


Em hãy yêu tôi bàng trái tim 
của người con gái rất Việt nam 
để tôi còn biết tình chân thật 
giữa chốn nhân gian vạn sự lầm! 
Vậy đó, tinh em rất nhiệm mầu 
cho tôi vá lại những xưa sau 
cho tôi lẽ sống, niềm tin mới 


một chút ân tình, xóa hận đau! 


February 18, 2016 


Trần Đức Phổ 


139 | Quê Hương, Em & Ta 


Trái Tình 


Nửa ta thèm trái tình yêu. 

Nửa ta e sợ những điều sắc không 
Mùi men trái câm say nồng 

A dam thuở ấy đã không chối từ 


Mặc cho đời ảo hay hư 

Trái tình vừa chín thơm như hương lòng 
Địa đàng từ đó hoài mong 

Để cho ân ái rực hồng lửa hương. 


Dẫu rằng mỗi đứa một phương 

Vẫn yêu vũ khúc nghê thường hoang sơ. 
Đam mê, say đắm, mộng mơ 

Trái tình muôn thuở đợi chờ...trêu ngươi! 


Tức Cảnh 


Ngoài song hoa tuyết đang rơi 
Trong song có kẻ đang ngôi nhớ em 
Tuyế rơi trắng xóa bên thềm 

Nhớ em thức trắng bao đêm bạc đầu! 


Trần Đức Phổ 


140 | Quê Hương, Em & Ta 


Lỡ Hẹn 


Xa nhau từ độ ấy 

Tóc ngã màu tuyết sương 
Chuyện tình thời tuổi dại 
Gặm mòn khácn ly hương. 


Em có còn chờ đợi 

Nơi sân ga ngày nào 
Ngóng con tàu về muộn 
Mắt buồn thêm xanh xaol 


Nghiêng trời vành trăng khuyết 
Nhớ môi hôn lần đầu 

Đôi tay ngà diễm tuyệt 

Run run tạ từ nhau. 


Tình đời không hẹn trước 
Sầu cách trở sơn khê 
Sông hồ mai dừng bước 
Em còn đợi anh về? 


Lỡ hẹn rôi tình hỡi 
Người cũ, chuyện năm xưa 


Ga vắng, chiều mong đợi 
Thương nhớ mây cho vừa 


Trần Đức Phổ 


141 | Quê Hương, Em & Ta 


Trái Tim Dại Khờ 


Tim anh chăng mãnh liệt, phi thường 
Chỉ biết dung hòa lẽ ghét thương 
Nhưng bỗng ngày kia tim lỗi nhịp 

Vì nàng thiếu nữ ở xa phương. 


Hai đứa cách nhau nửa địa cầu 
Nhiều hôm gõ phím suốt canh thâu 
Nông nàn, âu yếm theo con chữ 
Và những âm vần gửi tặng nhau. 


Mơ ước ngày nao gặp gỡ nàng 
Như xưa Chức Nữ với Ngưu Lang 
Ngân Hà sẽ có cầu Ô thước 

Để kẻ yêu nhau khỏi lỡ làng. 


Nhiều lúc con tim cũng dỗi hờn 

Dẫu rằng sau đó rất cô đơn 

Quay lưng ngoảnh mặt là nhung nhớ 
Bởi lẽ con tim nhuốm lệ buồn. 


Những trái tim khờ đâu đối gian 
Những lời hứa hẹn đẹp vô vàn 
Những câu nhăn nhủ đây tha thiết 
Ngang trái cuộc đời chăng oán than. 


Dẫu chỉ quen nhau thật bất ngờ 
Mà yêu giống hệt trẻ say mơ 
Đường hoa lạc lối không quay lại 
Ta dắt nhau vào một cõi thơ. 


Trần Đức Phổ 


142 | Quê Hương, Em & Ta 


Thăm Thác Niagara 


Một vùng xanh biếc, nước trong 

Thác reo, gió lộng, mênh mông sương mờ 
Cầu vồng ấn hiện nên thơ 

Trai thanh gái lịch hẹn hò yêu đương 

Đến đây ngỡ cảnh thiên đường 

Bang khuâng lòng khách vẫn vương đất trời 
Dòng sông cuồn cuộn nước trôi 

Mây trời bảng lãng, tình đời hư không! 
Chiều buông rực rỡ sắc hồng 

Say miễn đất lạ lòng không muốn về! 


Niagara Falls, Summer 2014 


Trần Đức Phổ 


143 | Quê Hương, Em & Ta 


Lời Tỏ Tình Của Gió 


Anh muốn làm làn gió 
Vây quanh cả người em 
Vuốt ve bờ vai nhỏ 

Giữa chiều buồn lặng im. 


Anh muốn làm làn gIÓ 

Thổi tung mái tóc mềm 
Để mùi hương trong đó 
Quyện vào làn gió đêm. 


Anh muốn làm làn gió 
Thì thầm vào tai em 
Trái tim anh mở ngõ 
Em hãy vào ngắm xem. 


Anh muốn làm làn gió 
Hát lời tình thật êm 
Mở lối vào tim nhỏ 
Bằng sức nóng trái tim. 
Anh muốn làm làn gió 
Suốt đời thôi quanh em 


Cho nụ cười luôn nở 
Trên đôi môi ngọt mêm! 


Trần Đức Phổ 


144 | Quê Hương, Em & Ta 


Vẫn Nhớ 


Vẫn nhớ như in một nụ cười 
Của người em gái tuổi đôi mươi 
Ngọt ngào như thể là cam quýt 
Giữa buổi trưa hè hái tặng tôi. 


Vẫn nhớ như in mắt rạng ngời 
Của người em gái ngăm sao rơi 
Hồn hoa như mãi hoài vương vẫn 
Và vẫn vơ cao vút tận trời. 


Vẫn nhớ như in mái tóc huyền 
Chảy vào bến mộng suối mơ tiên 
Chiều đông ai nói lời ong bướm 
Cho má anh đào chợt ửng lên. 


Giờ đã tan rồi tựa khói mây 

Còn chăng là nỗi nhớ vơi đầy 
Ngày xưa nếu chắng hay mơ mộng 
Đâu có bây giờ nhớ mãi ai! 


2015 


Trần Đức Phổ 


145 | Quê Hương, Em & Ta 


Van Em Đừng Về 


Em đừng về em nhé! 
Dẫu ngày đã xế trưa 

Mắt hờn tuôn dòng lệ 
Anh dỗ dành được chưa? 


Em đừng về em nhé! 
Dẫu có người chờ mong 
Tình mình là non bể 
Lễ nào coi như không?! 


Em đừng về em nhé! 

Sẽ dài nỗi chờ trông 
Ngày mai rồi cách biệt 
Nhớ nhau phải cầm lòng? 


Em đừng về em nhé! 
Đường buôn thêm xa xăm 
Anh van em lần nữa 

Đừng chia mảnh trăng rằm! 


Em qua thời con gái 
Cánh chim xanh số lồng 
Ta nửa đời còn lại 

Dõi mắt vào mênh mông! 


Trần Đức Phổ 


146 | Quê Hương, Em & Ta 


Vẫn Là Người Xa Lạ 


Mình vẫn cứ là hai người xa lạ 

Nắng và mưa không hội ngộ bao giờ 
Tôi lửa bỏng còn em thì bang giá 
Nên chung trời nhưng mãi mãi bơ vơ 


Minh cũng giống như hai vì sao nhỏ 
Em trời đông và tôi cuối trời tây 
Khi đêm đến em lung linh sáng tỏ 
Tôi hư hao tàn tạ giữa ban ngày 


Minh cũng chỉ khách bộ hành vội vã 
Ngụ qua đêm nơi quán trọ ven đường 
Trời chưa sáng mỗi người đi một ngả 
Giữ trong lòng là kỷ niệm vẫn vương 
Dẫu muôn kiếp cũng là người xa lạ 
Chút xao lòng chửa ai dễ lãng quên 
Như chớp biển giữa tháng ngày 01 ả 
Mãi âm vang những dư chấn sắm rên! 


July 20, 2017 


Trần Đức Phổ 


147 | Quê Hương, Em & Ta 


Lời Chỉnh Nhân 


Hoàng hôn nhuộm đỏ chiều quan tái 
Sương lạnh giăng mờ những khóm cây 
Ta người lính chiến nơi biên ải 
Thương lắm quê xa dáng vợ gây! 


Từ độ chia ly mờ bóng nhạn 

Tình yêu muốn gửi đám mây bông 
Mà trời viễn xứ, chao ôi... rộng! 
Chắc hắn quê nhà mỏi mắt trông! 


Mơ ước một ngày về lại phố 

Tặng nàng yêu dấu một cảnh hoa 
Ngắm mùa xuân điểm trên môi thắm 
Nghe tiếng con thơ rộn khắp nhà 


Đôi ngả cùng chung niềm nhung nhớ 
Ngưu lang-Chức nữ đợi Ô-kiều 

Bao giờ giặc Bắc thôi dòm ngó 

Ta về hợp tấu khúc cầm tiêu! 


10-03-2017 


Trần Đức Phổ 


148 | Quê Hương, Em & Ta 


Mê Lộ 


Thầm ước thơ anh là lửa đỏ 
đề đốt tim em cháy thành tro 
mốt mai gom cả tàn tro lại 
cất ở tìm anh để phụng thờ 


Thầm ước thơ anh là biển cả 

để em chết đuối giữa trùng dương 
tình anh là sóng tung trắng xóa 
cuồn cuộn trào dâng lúc bão giông! 


Thầm ước thơ anh là băng giá 
để ướp hồn em suốt ngàn năm 
thế gian chán vạn là con gái 

anh vẫn cô đơn giữa cõi phàm 
Thầm ước thơ anh là sám chớp 
đánh tan u ám với mây mờ 

rút ngăn không gian, đời địa trục 
đêm vè hai đứa hết bơ vơ! 


March 16, 2016 


Trần Đức Phổ 


149 | Quê Hương, Em & Ta 


Mượn Nắng Thu Vàng 


Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng 
Đổi màu nắng hạ để thu sang 

Em khoe guốc mới mùa đi học 

Tìm kẻ theo sau cũng rộn ràng. 


Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng 
Cho tình rực rỡ lúc thu sang 

Áo ai tha thướt sau hàng phượng 

Để ngắn ngơ bay lũ bướm vàng. 
Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng 
Tô hồng đôi má những tình nhân 
Những hoa chưa nở còn e ấp 

Nhũng nụ cười tươi đẹp vạn lần. 


Mùa hè 2014 


Trần Đức Phổ 


150 | Quê Hương, Em & Ta 


Thơ Tình 


Em một phương trời tôi một phương 
Chăng chung lối mộng chẳng chung đường 
Mà sao cứ mãi tên người gọi 

Có chút gì như thể nhớ thương 


Em sống vô tư giữa cuộc đời 
Còn tôi phiêu bạt cánh bèo trôi 
Bây giờ nếu chắng nên chồng vợ 
Đừng hẹn ngày sau khó tách rời! 
Hoa đẹp thơm hương cũng có thì 
Ái tình chỉ thắm lúc hồn sĩ 

Nếu mai “lửa tắt bình khô rượu”* 
Thì chuyện ái ân có nghĩa gì! 
Xin hãy yêu tôi chỉ một lần 

Và đừng nghi ngại chớ phân vân 
Hãy yêu như chỉ yêu lần cuối 
Cho trái đam mê ngọt tuyệt trần 


May 31, 2017 


* Thơ Vũ Hoàng Chương 


Trần Đức Phổ 


151 | Quê Hương, Em & Ta 


Thôi, Em Hãy Đi Về 


Ai người đã cướp hồn em 

Đề cho giọt lệ ướt mềm bờ môi 
Trăm năm dâu bể tình đời 

Tay lau nước mắt bồi hồi lòng anh 


Nửa đêm gió lọt qua mành 

Nghe trong hơi thở mong manh nỗi buồn 
Em về phố nhỏ cô đơn 

Anh đi sông núi mỏi mòn tình xưa 


Em về gác văng đem mưa 

Anh đi ngàn dặm vẫn chưa ngày về 
Cuộc đời như một cơn mê 

Nửa đêm chợt tỉnh bốn bề quạnh hiu 


Em về góp lại thương yêu 
Gởi cho anh - Cả những điêu hư không!... 
Em về vuI sông bên chông 


Còn anh phiêu bạt giữa dòng đời trô!! 


2013 


Trần Đức Phổ 


152 | Quê Hương, Em & Ta 


Nhớ 


Nhớ ai như nhớ nàng thơ 

Ngày tha thiết nhớ, đêm ngơ ngắn sầu 
Nhớ ai như nhớ cao lầu 

Mùi thơm, vị ngọt thấm sâu vào lòng 
Nhớ ai như vợ nhớ chồng 

Như sương nhớ khói, như đồng nhớ gang 
Nhớ từ một chuyến đò ngang 

Nhớ qua sông rộng, nhớ sang đường dài 
Nhớ lược giắt, nhớ trâm cài 

Nhớ làn môi thắm, nhớ vai dịu mềm 
Nhớ hình nhớ bóng nhớ em 

Nhớ hoài nhớ mãi từng đêm ngọt ngào! 





October 13, 2016 


Trần Đức Phổ 


153 | Quê Hương, Em & Ta 


Những Nàng Thiếu Nữ 
Đôi Mươi 


Những nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi 
xinh xắn như hoa, đẹp rạng ngời 

ta muốn làm thơ ca tụng mãi 

sắc hồng đôi má, nụ cười tươi! 


Nhũng bản tay ngọc búp măng non 
những mái tóc xanh mát suối nguồn 
những tà áo lụa xinh như bướm 
khiến lòng trai trẻ mộng mơ luôn! 
Ôi! thật mê ly, thật diệu kỳ... ! 

như mùa Xuân chín tuổi xuân thì 
những nàng con gái hay tiên nữ? 
cho đời chán vạn kẻ tình sĩ! 


March 21, 2016 


Trần Đức Phổ 


154 | Quê Hương, Em & Ta 


Quên Lời Hứa Vội 


Ngày nào em đã nói 

Đời mình chẳng cách ngăn 
Như tán cây có cội 

Cho màu lá mãi xanh 


Có những thứ trái đắng 
Được bọc bằng mật đường 
Có những lời dối trá 

Được mệnh danh tình thương 


Những bài thơ đã cũ 

Khó buộc chặt tim người 
Những cánh bướm sặc sỡ 
Làm say lòng hoa tươi 


Lá vàng thu trải thảm 
Tiên bước em lầy chông 
Một khung trời văng lặng 


Chìm vào chiêu mênh mong! 


November 12, 2018 


Trần Đức Phổ 


155 | Quê Hương, Em & Ta 


Sa Mạc 


Ta, kẻ trầm luân giữa cõi đời 

Đã từng thống hận với than ôi 
Trái tim đá sỏi ngàn năm rắn 

Cứ ngỡ khư khư chắng chuyên dời 


Ai khiến xui chi gặp gỡ nàng 

Tinh cầu giá lạnh chuyên xuân sang 
Cỏ cây hớn hở đâm chồi biếc 

Muôn sắc hoa thơm rực nắng vàng 


Từ đó lòng ta lắm mộng mơ 
Không là thi sĩ cũng làm thơ 
Nhiều đêm thức trắng tìm câu chữ 
Để mở khóa tim kẻ hững hờ! 


Em vẫn hồn nhiên chẳng đoái hoài 
Khiến ta ngờ nghệch cả đời trai 
Giang hồ không trọn, tình không vẹn 
Chưa biết tương tư đã thở đài! 


Chiều nay em có nhớ ta không? 
Ta gọi tên em với bão lòng 

Em - áng mây trời xa khuất nẻo 
Ta — đời sa mạc đợi mùa giông! 


Trần Đức Phổ 


156 | Quê Hương, Em & Ta 


Yêu Người 


'Yêu người một sáng mùa xuân 
Thăm tươi đôi má bô quân ngọt lừ! 


Yêu người một buổi chiều thu 
Tóc mây gửi gió tương tư mộng đâu. 


Yêu người cuôi hạ mưa ngâu 
Lời thơ xao xuyên, nôi sâu mênh mông 


Yêu người từ độ vào đông 
Am thâm thắp lửa tim hông đợi nhau! 


Sỉ Tình 


Anh dành nguyên vẹn con tim 

Đề yêu chỉ một mình em trọn đời. 

Anh quên luôn nốt cái tôi 

Cho duyên tình thắm lên ngôi huy hoàng. 
Nguyện làm một gã tình lang 

Say mê chỉ một mình nàng, nàng ơi! 
Trăm năm vật đồi sao đời 

Ngàn năm xin nguyện làm người tình s1. 
Thủy chung một dạ khắc ghi 

Đá mòn tình chẳng mờ chỉ ước thể 
Dòng đời đâu cũng bến mê 

Tình anh giác ngộ thuộc về tim em! 


Trần Đức Phổ 


157 | Quê Hương, Em & Ta 
Có Phải 


Có phải em là mây của núi 

Bẻnh bồng trên đỉnh ngọn Vu Sơn 
Có phải em là hoa của nắng 

Ngào ngạt mùi thơm nở giữa hồn. 


Có phải em là vì sao lạc 

Chu du trong vũ trụ bao la 

Để ai ngày nhớ, đêm khao khát 
Dệt mộng yêu đương gửi Ngân Hà! 


Có phải em là cô gái nhỏ 

Giận hờn vớ vẫn chuyện không đâu 
Rưng rưng nước mắt cho ta dỗ 
Trách gió phong lưu, nắng nhạt màu! 


Có phải em là Hỗ Ly nữ 

Hiện về trong giấc ngủ Liêu Trai 
Bình minh đẹp đẽ em tan biến 
Chảng để dư hương, chẳng dấu hài 


Có phải em là cô Tấm ảo 

Hóa thành quả thị tít trên cao 
Cho ta hái mãi mà không được 
Vớ mộng thầm yêu tự thuở nào 


Em sẽ muôn đời chảng hiểu ta 

Ôm sâu trăng lạnh cuối trời xa 
Bốn mùa cách biệt không gần gũi 
Tình cũng như sương khó mặn mài! 


Trần Đức Phổ 


158 | Quê Hương, Em & Ta 


Tàn Giấc Mơ Hoa 


Nơi xứ lạ cả một trời quan tái 

Bước độc hành đâu kế sớm hay trưa 
Máng tình quê lưu luyến mãi chưa vừa 
Đêm tống biệt một người đi rất vội 


Người nhỏ lệ còn ta lòng bối rối 

Đành quên nhau vì không thể chung đò 
Cả trời thương đổi lẫy gánh sầu lo 
Muôn thu nữa có bao giờ gặp lại? 


Minh nhìn nhau qua bến bờ thực tại 

Qua cơn mê đời, chát chúa bão giông 
Tình yêu kia là nước chảy đôi dòng 

Dẫu chung mộng mà trọn đời khác lối 

Ta cùng người kéo tơ lòng thành sợi 
Chắt chiu từng mỗi phút giận, giờ thương 
Rồi hôm nay pháo nhuộm đỏ bên đường 
Ta hốt ngộ Đào nguyên vừa tỉnh giấc! 


July 20, 2018 


Trần Đức Phổ 


159 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Yêu 


Có phải tình yêu là thuốc độc 

Hại nhau không sắc cũng không hình 
Đày đọa lòng nhau bằng tiếng khóc 
Giận hờn những giây phút vô minh? 


Có phải tình yêu là thần được 
Đem đến tin yêu với nụ cười 

Giữa cõi ta bà xây mộng ước 
Cho đời kết tụ gắm hoa tươi? 


Có phải tình yêu phép nhiệm mầu 
Phúc lành gắn bó những hồn đau 
Hay cũng chỉ là men rượu nhạt 
Một lần đã nếm chóng quên mau? 
Hãy gọi tình yêu là tình yêu 

Có cả sân si lẫn diệu kỳ 

Có cả cay nông và nhạt nhẽo 

Đừng nên cường điệu một điều chi! 


June 09, 2016 


Trần Đức Phổ 


160 | Quê Hương, Em & Ta 


Kẻ Trốn Tình 


Ta đích thị là một tên hèn nhát 

Trốn tình em, rồi trỗn cả lòng ta 

Ta không hiểu làm sao em hiểu được 
Lửa đam mê bỗng chốc hóa băng hà! 


Xa lắm rồi thời yêu đương hò hẹn 
Dòng thời gian còn ghi khắc mặn nông 
Con đường xưa còn in đầy dấu ấn 
Mùa tự tình thao thức trọn đêm đông 


Ta bỏ đi không một lời từ biệt 

Vằng trăng non vàng võ mắt ai sầu 

Con ngõ khuya lời ca nào tha thiết 

Chăng Sở Khanh cũng đoạn nghĩa tình nhau 
Kẻ trốn tình lang thang trong nỗi nhớ 
Người năm xưa thay áo mới sang đò 

Có trót lỡ ghi chuyện lòng ngày cũ 

Xin đốt dùm thành tro bụi hư vô! 


1/2/2020 


Trần Đức Phổ 


161 | Quê Hương, Em & Ta 


Valentine Thời Coronavirus 


Valentine lại đến 

Năm nay biết tặng gì? 
Thời đại của bệnh dịch 
Tình yêu thành “vô vĩ”! 


Bông hoa hồng đỏ rực 
Đã trở thành xa hoa 
Sô-cô-la ngọt xớt 

Cũng chăng mua làm quà 


Anh tặng em khẩu trang 
Che khuất bờ môi mộng 
Chỉ đôi mắt dịu dàng 
Còn long lanh sự sống! 


Em tặng anh lọ cồn 
Để diệt mầm vi rút 
Đêm tự tình không hôn 
Yêu nhau bằng ánh mắt 


Ngày Tình Nhân cầu chúc 
không còn en-cố-vi (nCov) 
Người người vui hạnh phúc 
Thoát cảnh đời phân ly! 


Trần Đức Phổ 


162 | Quê Hương, Em & Ta 


Xuân Lòng 


Xuân đẹp chửa về chốn viễn phương 
Hoa chưa khai nụ, nắng chưa hường 
Lộc non chưa nhú trên cành biếc 
Đất giá băng còn tuyết trắng vương. 


Ta đếm niềm vui bằng ánh mắt 

Đo niềm hạnh phúc bởi tay đan 
Xuân lòng nồng thắm say ngây ngất 
Tình cũng đong đưa với gió đản. 


Xuân chốn quê hương, xuân cõi lòng 
Xuân chờ, xuân đợi những ước mong 
Xuân mang ấm áp từ quê mẹ 

Đến tận quê người em biết không? 


Trần Đức Phổ 


163 | Quê Hương, Em & Ta 


Xuân Mới 


Này pháo, này hoa, này cánh én.. 
Mùa xuân rộn rã đến quanh ta 
Đường quê áo mới thơm mùi năng 
Đầy tiếng cười vui khắp mọi nhà 


Xuân mới cho em niềm khát vọng 
Tuổi đời xanh biếc nụ tầm xuân 
Ngày mai là cả phương trời rộng 
Hứa hẹn đợi chờ đón bước chân 


Xuân mới cho anh thầm đốn ngộ 
Đất trời vốn dĩ mãi thanh tân 

Dù khi mưa bão hay giông tố 
Thời khắc dần xoay nắng lại vàng! 


Xuân mới - mùa yêu, vừa kịp lúc 
Muôn lòng khấp khởi phút giao thoa 
Bên nhau nâng chén vang lời chúc: 
Non nước ngàn thu mãi thái hòa! 


Xuân Mậu Tuất 2018 


Trần Đức Phổ 


164 | Quê Hương, Em & Ta 


Từ Dạo Có Em 


Cũng bởi tơ vương từ dạo đó 

Đời ta tràn ngập bóng hình em 
Vườn trăng lỗi mộng then cải ngõ 
Bao nàng yếu điệu đứng ngoài tim. 


Ai biết vì sao mắc nợ nàng 

Trái tình ngọt lịm giữa trần gian? 
Một đời khôn dại thành vô nghĩa 
Đánh đổi phong lưu lẫy đá vàng 


Từ ấy ta là tên nô lệ 

Giam mình trong cung điện tình yêu 
Giác mộng giang hồ a? Nhỏ bé! 
Vần thơ cay độc đã cùn nhiều! 


Có cuộc tình nào không đắm say 
AI yêu mà tỉnh cõi đời này? 

Xin nguyện khù khờ muôn vạn kiếp 
Với nàng tiên ấy ở trong tay! 


18-11-2016 


Trần Đức Phổ 


165 | Quê Hương, Em & Ta 


Về Qua Phố Thị 


Anh về qua phố thị 

Phố xá vừa lên đèn 

Bản tình ca rầu rĩ 

Hương cà phê thơm quen 


Anh về qua phố thị 

Nhớ những ngày lang thang 
Đôi chân nào cuống quýt 
Cơn mưa giông vội vàng! 


Anh về qua phố thị 

Bước trên con đường xưa 
Tình thân mà phó lạ 

Lòng chợt buôn vu vơ! 
Anh về qua phố thị 

Đếm bước trên đường đêm 
Phố sao dài nun hút? 
Lạnh! Vì đời thiểu em. 


2016 


Trần Đức Phổ 


166 | Quê Hương, Em & Ta 


Yêu Thầm 


Anh rất muốn làm thơ gửi tặng 
Nhưng viết hoài thơ chăng nên câu 
Vì chưng toàn nhũng buồn đau 

Nên anh không muốn gửi sầu cho em. 


Em trong tuổi êm đềm thơ mộng 

Anh đang còn kiếp sống long đong 

Hoa xinh nở ở khuê phòng 

Tường cao, công hẹp bướm ong khó vào. 


Diễm phúc đâu lọt vào mắt biếc 

Ôm chân tình tha thiết mà mơ? 

Kìa trông con nhện giăng tơ 

Tháng ngày vất vả tình tơ chưa thành. 


Đêm nhung nhớ năm canh trằn trọc 
Ngày mỏi mòn biếng học, lười chơi 
Yêu là sống nửa chừng thôi 

Nửa kia ngây dại như người... cõi tiên! 


Tương tư lắm, lụy phiền tuổi trẻ 

Đời vô tình, hiếm kẻ tri âm 

Minh ta vò võ tháng năm 

Cô đơn viết khúc yêu thầm thành thơ! 


Trần Đức Phổ 


167 | Quê Hương, Em & Ta 


Ước 


Mỗi sớm mai thức dậy 
Anh vẫn thường ước ao 
Có em năm cạnh đây 
Tay làm gối cho nhau. 


Ta năm nghe hơi thở 
Như lời gió nhẹ reo 

Và đôi tim hớn hở 

Nhẹ nhàng nhịp tin yêu. 


Môi em màu hồng hoa 
Bên tai anh thầm thì 
Lời tình yêu mật ngọt 
Xua đời buồn xa đi. 


Tay ta lồng vào nhau 
Làn da mềm, trơn, mát 
Cho lòng anh dạt dào 
Giữa sông tình bát ngát. 


Nắng mai hồng ấm áp 
Xuyên qua màn ren tơ 
DỊu dàng hôn lên má 

Đời chợt tỉnh cơn mơ! 


Trần Đức Phổ 


168 | Quê Hương, Em & Ta 


Anh Sẽ Về 


Anh sẽ về khi gió chuyên mùa 
Cho hồng bếp lửa tháng ngày xưa 
Cho đêm vắng vẻ thôi hiu quạnh 
Má tựa vai kề mỗi sớm trưa. 


Anh sẽ về khi nắng ngả chiều 
Vòng tay đan lại những thương yêu 
Không còn mong đợi và nhung nhớ 
Gác nhỏ đi về hết tịch lieu! 

Anh sẽ về khi nhãn trỗ bông 

Vườn xanh vải chin rực sắc hồng 
Mít, xoài tru ngọt trên cành biếc 
Và mắt em cười trong nắng trong. 


31-07-2014 


Trần Đức Phổ 


169 | Quê Hương, Em & Ta 


Anh Sẽ Về 2 


Anh sẽ về thăm lại chốn xưa 
Vườn cau lỡ hẹn đã bao mùa 
Con đò vẫn đậu bên sông văng 
Tiếng cuốc đêm hè gọi nhặt thưa 


Anh sẽ về! Đâu phải mộng mơ 

Để em thôi khổ bởi thương chờ 
Tay đan kế lễ niềm tâm sự 

Quấn quýt tình trao chăng hững hờ 


Anh sẽ về cho đẹp ước mơ 

Quả uyên ương ngọt chẳng ai ngờ 
Men nồng trái cắm hương thơm ngắt 
Ta dắt nhau vào thế giới thơ 

Anh sẽ về cho trọn mộng yêu 

Tình ta đầu phải chuyện đời phiêu 
Rồi mai hoa thắm mùa xuân nở 


Tình của đôi mình như gâm thêu! 


May 13, 2017 


Trần Đức Phổ 


170 | Quê Hương, Em & Ta 


Bài Thơ Mùa Hạ 


Ngoài kia có tiếng chim tu hú 
Đồng vọng mùa sang với tiếng ve 
Hình như hoa cỏ đang vàng úa 
Chờ đợi cơn mưa sớm trở về 


Trên đường cây đã thay màu lá 

Xanh rợp trời mơ mỗi bước đi 

Những chum hoa Phượng khoe màu lửa 
Rực rỡ như em tuổi dậy thì 


Những chàng áo trắng đang nao nức 
Tan trường quấn quýt cạnh hồng nhan 
Trao lá thư tình chưa ráo mực 

Hẹn hò cho kịp với thời gian 

Trái chín thơm lừng mùi mật ngọt 

Em vừa mới hái chỗ vườn cây 

Tiếng chào lanh lảnh như chim hót 
Mùa hạ ngập tràn trong mắt ai 


June 2, 2018 


Trần Đức Phổ 


171 | Quê Hương, Em & Ta 


Bốn Mùa và Tri Kỷ 


I 

Hoa Xuân nở điểm tô cuộc sống 
Rựơu Xuân nồng ước vọng bên nhau 
Lá trầu tìm đến buồng cau 

Biết đâu đời lắm bể dâu hở người? 


H 

Nắng Hạ reo, tiếng cười giòn giã 

Ai biết rằng đôi ngã phân ly 

Bão giông trời cũng có khi 

Những lời em nói lấy gì chứng minh? 


II 

Lá Thu vàng tự tình với gió 
Bướm yêu hoa và gió yêu mây 
Chữ tình trên thế gian này 

Là điều kỳ diệu đôi thay đất trời! 


IV 

Gió Đông lạnh, tình đời không ấm 
Khi lòng người còn lắm thờ ơ 
Mến nhau viết tặng bài thơ 

Cho người tri kỷ đêm bơ vơ buôn! 


Trần Đức Phổ 


172 | Quê Hương, Em & Ta 


Cảm Ơn Em 


Cảm ơn tiếng hát của em thương 
Đi suốt cùng ta vạn nẻo đường 

Ru giấc mơ hồng đêm giá buốt 

Gọi ngày nắng đẹp chốn tha hương. 


Cảm ơn những mẫu chuyện đùa vui 
Rót giữa canh khuya rộn tiếng cười 
Thêm vững tin yêu niềm hạnh phúc 
Và lòng nở rộ những hoa tươi! 


Cảm ơn hình bóng rất nên thơ 

Để trái tim ta bỗng dại khờ 

Sớm nhớ, chiều mong, đêm mất ngủ 
Tơ lòng kéo sợi dệt thành thơ! 

Cảm ơn người ấy đã cho ta 

Vị ngọt, chua, cay, lẫn mặn mà 

Của trái tình yêu vừa ửng nụ 

Trong vườn trăng sáng đẹp nguy nga! 


23-06-2016 


Trần Đức Phổ 


173 | Quê Hương, Em & Ta 


Chuyện Tình Oái Hương 


Nàng hay kể chuyện Oải Hương 
Bông hoa màu tím lạ thường thơm tho 
Dặn rằng: đời chẳng như mơ 

Xa nhau xin nhớ kẻ chờ chốn quê 
Trăm năm giữ một lời thề 

Còn yêu thì hãy quay về với nhau 


Vườn xưa hoa chẳng úa nhàu 

Trái tim nàng chẳng đổi màu sắt son 
Con đường thiên lý mỏi mòn 

Mười lăm năm ấy chàng còn nhớ chăng? 
Phương trời gió lạnh, tuyết băng 

Bóng hình người cũ như trăng cuối trời 


Ngày về tái ngộ mừng vui 

Cầm tay, mắt lệ ngậm ngùi như mưa 

Oải Hương ngào ngạt đương mùa 

Tình nay cùng với tình xưa dạt dào 

Một vùng đất rộng trời cao 

Thênh thang lỗi mộng dẫn vào Thiên thai. 


November 23, 2018 


Trần Đức Phổ 


174 | Quê Hương, Em & Ta 


Vợ Tôi 


vợ tôi tính nết dịu hiền 

nhưng không ủy mị than phiền vu vơ 
vợ tôi không biết làm thơ 

nhưng yêu cái đẹp, tôn thờ chân như 


ghét gian trá, thích nhân từ 

công dung ngôn hạnh dường như vẹn toàn 
không gương nga, chẳng trái xoan 

mi thanh mục tú thập toàn mỹ nhân 


vợ tôi ăn mặc thanh tân 

không xài điện thoại cả ngàn đô la 
không ngồi lê, nói điêu ngoa 

chồng con sau trước cửa nhà chăm lo 
xóm giềng quyến thuộc thân sơ 

anh em cha mẹ chăng hờ hững ai 

tôi không đắm sắc mê tải 

mà yêu cái nết đẹp hoài ngàn năm 


Trần Đức Phổ 


175 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Xuân 


Muốn gửi tình theo ngọn gió ngàn 
Đem hồn trải rộng khắp nhân gian 
Tình ai như nắng mùa xuân mới 
Ẩm áp chồi non ứa nhựa tràn 


Muốn gửi tình theo nhịp sóng xanh 
Để nghe đào dạt điệu ru lành 

Tình xưa như ánh trăng vờn sóng 
Huyền ảo mơ hồ cứ quần quanh 


Muốn gửi tình theo vạn sắc hương 
Vẫn vơ cùng lũ bướm ven đường 
Đề tình em mãi luôn hoài niệm 
Một cánh chìm trời biệt g1ó sương. 
Tình anh là thế đó em ơi! 

Dẫu đã đam mê vạn kỷ rồi 

Vẫn cứ ơ hờ không dám ngỏ 


Xuân tàn xuân đền mãi đơn côi! 


2016-02-12 


Trần Đức Phổ 


176 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Cô Gái Bắc 


Ị 

Bỗng dung thương quá là thương 

Cô em gái Bắc má hường, tóc đen 

Phải chăng vì nụ cười duyên 

Phải chăng vì lúm đồng tiền xinh xinh? 
Hồn nhiên, tinh nghịch, ưa nhìn 

Vì đôi. mắt sáng thông minh, hiền hòa 
Nửa gần gủI, nửa văng xa 

Đồ ai biết được bởi là tại đâu? 


2 

Vì chưng chẳng nợ nần nhau 

Tình duyên gãy lỡ nhịp cầu tri âm? 

Em về chốn ấy xa xăm 

Ta ôm gối mộng đêm nằm chiêm bao 
Tình cô gái Bắc hôm nào 

Vẫn còn thơm ngát hương đào mùa xuân! 


2015 


Trần Đức Phổ 


177 | Quê Hương, Em & Ta 


Thu 


Em nhớ trời thu xanh biếc xamh 
Chim muông ríu rít sớm mai lành 
Nắng thu trải lụa con đường nhỏ 
Khấp khởi người đi rộn bước chân 


Em nhớ xa xôi tiếng trống trường 

Gọi đàn sĩ tử khắp thôn hương 

Đây mùa vui đến: Ngày Sum Họp 

Kết chặt thêm tình thương mến thương 


Em nhớ quê em những tháng ngày 
Thu về, mưa bụi, lá me bay... 

Chân trời bảng lảng màu sương khói 
Song vắng nhà ai tiếng thở dải! 


Canada, mùa thu 2015 


Trần Đức Phổ 


178 | Quê Hương, Em & Ta 


Bao Giờ 


Bao giờ trái đất sẽ ngừng quay? 
Để chẳng có đêm chỉ có ngày 
Để tuổi già nua không đến vội 
Để tình đầy ắp mãi trong tay. 


Bao giờ anh được đến bên em? 
Cho nét môi ngoan chẳng lệ mềm 
Cho trái mơ tròn thôi chát chúa 
Cho hồn trinh nữ ngát hương đêm 


Bao giờ ta được mãi bên nhau 

Như trái cau xanh kết với trầu 

Như phần son hồng tô má thắm 

Như trà quyện lấy vị hoa ngâu. 

Bao giờ chung hát bản tình ca? 

Đôi trái tim yêu một nhịp hòa 

Đôi mai đầu xanh thôi thức trắng 

Đôi lòng không tiếc chuyện ngày qua. 


6-10-2016 


Trần Đức Phổ 


179 | Quê Hương, Em & Ta 


Chiều Nay 
Nơi Phô Ihị Nhớ Em 


Phố thị chiều nay rộn tiếng cười 
Bao nàng yêu điệu tựa hoa tươi 
Riêng ta lòng vẫn hoài u ám 

Bởi nhớ xa xôi dáng một người 


Anh bước đi ngang tiệm nước hoa 
Mùi hương thơm ngát tưởng như là 
Em đang ở cạnh bên anh vậy 

Nỗi nhớ sao mà quá thiết tha! 


Anh dạo qua quây bán guốc xinh 
Những đôi guốc lạ cũng thân tình 
Mơ màng gót ngọc em đang bước 
Nghe tiếng lòng khua giữa lặng thinh. 


Rồi chợt dừng chân góc phố Đông 
Áo dài khoe sắc đỏ, xanh, hồng... 
Rộn ràng pháo nỗ ai mừng cưới 

Em ước duyên mình như thế không? 


Phố thị chiều nay nhớ rất nhiều 
Dạt dào, chất ngất cả trời yêu 
Quê nhà xa lắc em nảo biết 

Có kẻ giang hồ phận hắm hiu. 


Trần Đức Phổ 


180 | Quê Hương, Em & Ta 


Điệp Khúc Chiều Nay 


Chiều nay cạn chén đời băng giá 
Rót mãi chưa say đã tỉnh rồi 

Ngọc vỡ ngói lành chân lộng giả 
Vô thường cát bụi phận người trôi. 


Chiều nay đọc lại dòng thơ cũ 

Lối mộng đường mơ nhớ những ngày 
Em chúa loài hoa vườn Thượng Uyễn 
Ta là vua bướm đắm hương bay! 


Chiều nay đàn bỗng buồn im tiếng 
Áo lụa thôi bay nhớ gió chiều 
Ngoảnh mặt quay về miền quá khứ 
Đau lòng thừa thải một lần yêu! 


Chiều nay điệp khúc cô liêu 
Giai nhân-tài tử...cánh diêu đứt dây! 


Trần Đức Phổ 


181 | Quê Hương, Em & Ta 


Con Gái 


Con gái mà nhí nhảnh 
hồn nhiên và thông minh 
không cần chân dài lắm 
cũng khối kẻ sĩ tình! 


Có một chút lãng mạn 
thêm ít nhiều lắng lơ 
là con trai chết mệt 
không thì cũng s1 khờ! 


Không cần đanh đá lắm 
nên thắng thắn, chân tình 
yêu aI cứ nói thật 

đừng bao giờ làm thính! 
Và nhớ điều này nữa 
không nên quá mềm lòng 
khi nghe lời dụ ngọt 

của những thằng đản ông! 


2014 


Trần Đức Phổ 


182 | Quê Hương, Em & Ta 


Đọc Thư Tây Bắc 


Em viết cho anh từ địa đầu Tây Bắc 
Nơi mở nguồn dòng sông Mã kiêu hùng 
Những con chữ như núi đồi cao thấp 
Những âm vần như có tiếng khèn rung. 


Miền đất ẫy có hoa rừng, thảo dược 

Có hưu sao ngơ ngác ngắm hoàng hôn 
Có phượng hoảng uốn mình đuôi đỏ rực 
Đậu cành cây xanh biếc lá ngô đồng. 


Anh chưa được một lần về Tây Bắc 
Ngắm rừng xanh từ đỉnh Phan-xi-păng 
Khỏa mây trắng bềnh bồng trôi trước mặt 
Nướng ngô non đêm đến tặng cô Hằng. 


Rượu Nậm Pung có nồng như tình ái 
Cho người xa còn nhớ mãi, quay về? 
Nồi Thắng Cố chắc vẫn chờ ai đây 
Nên hương rừng Tây Bác lắm đam mê! 


December 1, 2015 


Trần Đức Phổ 


183 | Quê Hương, Em & Ta 


Đôi Bờ Đại Dương 


Gió thì thầm bảo nhớ 
Trăng kê chuyện liêu trai 
Trong lòng con sóng võ 
Chân trời a1 đợi aI. 


Đôi bờ nghe biên hát 
Lời muối mặn gừng cay 
Và dã tràng xe cát 

Lấp cho cạn biển đây. 


Giữa hai bờ đại dương 
Lời rì rằm của sóng 

Giữa hai miền yêu thương 
Lời ngọt ngào hoa mộng 


Gió thì thầm bảo nhớ 
Trăng kê chuyện liêu trai 
Dẫu bên bồi bên lỡ 
Ngàn sau vẫn nhớ hoài! 


Trần Đức Phổ 


184 | Quê Hương, Em & Ta 


Hạ Ca 


Phượng nở, ve rên, nắng chói chang 
Áo trắng ai khoe hàng nối hàng 
Trời xanh tít tắp lên cao vút 

Gió lộng, sáo điều réo rắt vang! 


Nhạc chuyển điệu buồn khúc biệt ly 
Lời ca lưu luyến tuổi xuân thì 

Vần thơ lưu bút trao nhau vội 

Tạm biệt, lòng đau biết nói chi! 

Hẹn lúc vào thu gặp lại nhau 

Cho tình nghiên bút chẳng phai màu 
Hạ ca, hát khúc lên đường nhé, 
Khám phá non ngàn với bề sâu! 


Summer 2015 


Trần Đức Phổ 


185 | Quê Hương, Em & Ta 


Ngày Em Xa Anh 


Em xa xóm nhỏ chiều nay 
Con đường quen, bông một ngày lạ ghê! 


Đâu rôi chim sáo cành me 
Gió bay tà áo, tóc thê vân vi 


Những bông cúc dại nghĩ gì 
Nghiêng vào lá cỏ thâm thì nhớ nhung 


Nhà ai câu hát não nùng 
A ơi... chìm sáo xô lông bay xa 


Sáo bay quên cội cây già 
Quên con đường cũ, quên ta, quên tình! 


Em đi xây mộng yên lành 
Ta về đôi bóng trăng thanh nhớ người 


Cũng là chỉ nhớ mà chơi 
Như sương nhớ khói, như trời nhớ mây 


Ngày xưa lụa chẳng vào tay 
Bây giờ lụa đã xa bay mịt mùi 


Trần Đức Phổ 


186 | Quê Hương, Em & Ta 


Mùa Đông Của Anh 


Lại một mùa đông chốn viễn phương 
Giá băng phủ kín mọi cung đường 
Quê nhà chắc hắn em đang vội 

Gửi chút nắng vàng ngọt lịm thương 


Mùa đông dài lắm ở nơi đây 
Tuyết trắng như bông lớp lớp dày 
Cây cối khô cành trơ trụi lá 

Lòng người chất ngất nỗi sầu tây 


Em ở quê nhà có biết không? 
Quanh ta vạn vật buốt như đồng 
Chiếu chăn không ấm hồn đơn lẽ 
Hoa hết mùi thơm, rượu hết nồng! 


Đợi một ngày mai băng giá tan 
Lời thơ hòa điệu với cung đàn 

Nụ cười sẽ âm như tia nắng 

Ta đón chờ nhau đẹp nẻo xuân 


Trần Đức Phổ 


187 | Quê Hương, Em & Ta 


Hạ Úa 


mùa đã phôi pha nhạt năng hè 
trong vườn hối hả giọng đàn ve 
hình như tiếc nuối khung trời mộng 
khi áng mây thu lớn vởn về 


thảm cỏ xanh tươi vội úa vàng 
con đò lười biếng chở người sang 
nhà ai hoa cúc tròn xoe nụ 
phượng đỏ rót rơi phận bẽ bàmg 


những lá thư tình hết đắm say 
những lời trách móc vắng đâu đây 
hình như có chút gì xa cách 

như bóng trăng kia chợt hóa gầy 
có lẽ đất trời sắp chuyền giao 
người thay áo mới, lá thay màu 
rượu thay bình cũ, đàn thay phím 
có đổi thay nào không khổ đau? 


Cuối hạ 2017 


Trần Đức Phổ 


188 | Quê Hương, Em & Ta 


Em Về Với Biển 


Em về nơi biển quê anh 

Rập rờn con sóng lượn quanh chân ngà 
Cát mềm dưới gót nở hoa 

Gió rì rào hát bài ca mặn nồng 


Nắng lên cho má em hồng 

Biển chao cho mắt mênh mông sáng ngời 
Cánh buồm căng gió ngoài khơi 

Tóc em xõa giữa mây trời bao la 


Em về với biên khơi xa 
Trăng thanh muôn thuở hóa ra vú tròn 


Say lòng giấc mộng con con 
Ta đem xao xuyến thả hồn vào thơ 


Biết đâu dâu bể mà ngờ 
Xây lâu đài cát bên bờ đại dương. 


London, 2016-10-21 


Trần Đức Phổ 


189 | Quê Hương, Em & Ta 


Giai Điệu Quê Hương 


Có một người vẫn hát cho tôi nghe 
Tiếng hát ngọt ngào như dòng sữa mẹ 
Không à ơi cũng du dương đến thế 
Tôi mơ màng ấm áp một tình thương 


Có một người vẫn hát điệu quê hương 
Kể tôi nghe từng đụn rơm, gốc lúa 

Nỗi nhọc nhằn của nhà nông muôn thuở 
Từ lúc bình minh cho đến lúc xế tà 


Đây dòng sông cuồn cuộn đỏ phù sa 
Đây núi hiểm, đây rừng sâu lắng đọng 
Những sườn đồi lúa bậc thang vàng óng 
Những cánh đồng hoa cỏ bốn mùa xuân 


Vời vợi xa chưa ghé đến một lần 

Quê hương đó trong tôi như máu thịt 
Như tiếng hát, như giọng cười thân thiết 
Đi hết cuộc đời chưa hết yêu thương 


Trần Đức Phổ 


190 | Quê Hương, Em & Ta 


Công Chúa Huyền Trân 
Về Chiêm Quôc 


Huyền Trân hỡi Trằm nghiêng mình cầu khẩn 
Rước nàng về làm hoàng hậu Chế Mân 

Cả Chiêm quốc đang đợi chờ tiếp đón 

Bậc mẫu nghi từ nước Việt tuyệt trần! 


Dâng sính lễ cả hai châu Ô, Lý 

Trẫm mong nàng đừng chối bỏ tình ta 
Chiêm với Việt cùng giao hòa hoan hỉ 
Kể từ đây chung một cõi sơn hà! 


Này tháp cổ... này núi cao, biển rộng 

Đang đón chào chiêm ngưỡng một dung nhan 
Cả cây cỏ cũng tràn trề sức sông 

Khi thuyền hoa vừa cập bến Đồ Bàn 


Ôi! Mỹ lệ và uy nghi, lộng lẫy 

Nhạc tấu vang, nghi ngút khói hương trầm 
Khắp thần dân cùng bá quan quỳ lạy 

Chúc ta, nàng hưởng hạnh phúc trăm năm! 


Trần Đức Phổ 


191 | Quê Hương, Em & Ta 


Hai Dòng Nước 


Ta thắp đời nhau bằng ngọn lửa hồng 
Để soi tỏ cõi lòng nhiều bóng tối 

Khi tin yêu vừa bập bùng, nóng hồi 
Hãy sẵn sàng ngờ vực cả tình anh. 


Thu chưa sang lá chớ vội xa cảnh 

Trời phương đó hoàng hôn về nhuộm đỏ 
Nơi anh đứng bình minh vàng sắc cỏ 
Trên đường đời ta dịch chuyên về nhau. 


Niềm mơ kia đâu có dễ úa nhàu 

Khi ước muốn phát đi từ lồng ngực 

Dẫu đôi mình bước ra từ hai đầu địa cực 
Không hận thù, sao tê tái tâm can? 


Những mầm xanh vươn dậy thế lụi tần 
Đem hạnh phúc thay những gì khốn khó 
Hoa sẽ nở, và nụ cười sẽ có 

Trên môi hồng xóa vết tích thương đau. 


Tình trăm năm sẽ gắn kết bạc đầu 

Lời chung thủy mặn mà như vị muỗi 
Anh tình nguyện làm cỏ lau bên suối 
Để gió rì rào mãi kế chuyện đâu đâu. 


Em đừng buôn, hãy lắng dịu niềm đau 
Đừng chua xót khi tượng thần sụp đồ 

Những lầu cát sẽ tan tành khi sóng vỗ 
Nhưng vạn đời hạt cát vẫn bình an. 


Trần Đức Phổ 


192 | Quê Hương, Em & Ta 


Xuân Ca 


Xuân đang đến én chao đôi cánh 

Nắng vừa lên, hồng ánh mai dương 
Sương đêm lóng lánh còn vương 

Cành Mai nụ biếc yêu thương mấy vừa? 


Nhưng giá lạnh vẫn chưa vuốt khỏa 
Chậu Cúc vàng mấy lá xanh xao 

Chợt nghe một điệu ca dao 

Tình yêu sâu lắng thắm vào thời gian... 


Xuân lặng lẽ nhuộm tràn sắc thắm 
Em thoáng buồn như đắm tình xa? 
Hát lên một khúc Xuân Ca 

Đón mùa vui tới, đã qua...thẹn thùng! 


Trần Đức Phổ 


193 | Quê Hương, Em & Ta 


Thơ Tình Đầu Xuân 


AI bảo em là con gái 

Cho ta trót lỡ say mê 

Mùa xuân muôn hoa đẹp vậy 
Vẫn thua nụ cười mỉm chi! 


Ai bảo mắt em lúng liếng 
Đầy đưa những đợt sóng hồn 
Khi ta lần đầu đi biển 

Vẫn còn tỉnh táo nhiều hơn 


AI bảo em buông tóc xõa 

Cho trời xuân nôi cơn giông 
Trái tim dẫu là phiến đá 

Cũng ngân vang tiếng tơ đồng 


AI bảo áo em quá mỏng 

Nhẹ nhàng như cánh bướm xuân 
Bồng đảo đôi gò lượn sóng 
Khiến ta niệm phật dưỡng thần 


Ai bảo mùa xuân diễm lệ 

Con người cảnh vật thăng hoa 
Để cho trái tim mãi trẻ 

Yêu thương, hồn chắng cỗi già! 


Trần Đức Phổ 


194 | Quê Hương, Em & Ta 


Thơ Tình Viết Đêm Giao Thừa 


Anh biết tình em cũng tuyệt vời 
Như mùa xuân đến sắc hoa tươi 
Như vằng trăng sáng đêm rằm ấy 
Như buổi bình minh của đất trời 


Anh biết tình em cũng dại khờ 

Như sương, như khói cuối chiều mơ 
Như mây và gió trong trời rộng 
Phiêu bạt đó đây chẳng thấy bờ 


Anh biết tình em rất bao dung 
Dẫu đã bao phen lệ bão bùng 
Xuân vẫn sang mùa dù giá lạnh 
Tim hồng vẫn khắc dấu tình chung 


Anh biết tình em chắng lụn tàn 
Như là mọi vật ở trần gian 

Giao thừa giây phút hồi sinh lại 
Cho đến ngàn năm đến vạn năm. 


Đêm giao thừa Xuân Kỷ Hợi 
2019 


Trần Đức Phổ 


195 | Quê Hương, Em & Ta 


Hoa Thủy Tiên 


Em tặng tôi giò hoa Thủy Tiên 

Màu vàng như nỗi nhớ vô biên 
Cuống xanh ngọc bích đài trang lắm 
Sắc trắng thơ ngây chẳng lụy phiền 


Có phải ngày xưa địa ngục vương 
Gặp nàng tiên nữ động lòng thương 
Giăng hoa làm bẫy lừa kiều nữ 

Rớt cánh Thủy Tiên lại vệ đường! 


Có phải hoa kia là hóa thân 

Một chàng hoàng tử mỹ nam nhân 
Thông minh, tài tuấn và kiêu hãnh 
Đề lắm tiên nga oán hận tràn? 


Ôi, khóm hoa tươi quá mỹ miều 
Dịu dàng, đài các biết bao nhiêu 
Hương nồng ấm cả gian phòng văng 
Em đã xa mà chăng tịch lieu! 


Rót chén trà thơm ngắm Thủy Tiên 
Một ngày xuân mới thật bình yên 
Bên trời sương gió hoài mơ mộng 
Em chính loài hoa đẹp dịu hiển. 


Trần Đức Phổ 


196 | Quê Hương, Em & Ta 


Tụng Hoa 


Anh mê Lan Tím với Oải Hương 
Anh yêu Cúc dại mọc ven đường! 
Anh thương số kiếp Phù Dung Bạch 
Anh tiếc dùm nàng Dạ Lý Hương! 


Nàng Hồng nhan sắc kiêu sa 

Nàng Sen đẳm thắm, nàng Trà đoan tramg 
Tình khôi này đóa Bạch Lan 

Diễm kiêu biết mấy là nàng Li-ly 


Biếc xanh là cánh Lưu-ly 

Ngàn năm tình vẫn khắc ghi trong lòng 
Tường-vi đêm nhớ, ngày mong 
Phù-dung là phận má hồng truân chuyên 


Quỳnh hương thơm ngát ước nguyễn 
Uất-kim-hương ngỏ tơ duyên thắm nồng. 
Anh-đào rực rỡ trời đông 

Hè sang sắc Phượng tô hồng không gian 


Mùa xuân thanh lịch MaI-vàng 

Thu về hoa Cúc điểm trang đất trời 
Ngàn hoa thơm ngát hồn tôi 

Yêu hoa xin viết vài lời “Tụng Hoa”. 


Trần Đức Phổ 


197 | Quê Hương, Em & Ta 


Tây Bắc Hành 


Anh sẽ đưa em về miền Tây Bắc 

Nơi bạt ngàn rừng thắm tiếp trời xanh 
Nơi chim chóc chuyên cành kêu ríu rít 
Hoa rừng thơm, bên suối mát ngọt lành. 


Về Tây Bắc cùng em leo đốc núi 
Chiều chợ Phiên màu thổ cầm lượt là 
Cô gái Dao miệng cười duyên bên suối 
Đêm chợ tình sơn nữ đẹp như hoa. 


Về Tây Bắc khi mùa xuân vừa tới 
Ngắm hoa Ban nở trắng cả lưng đôi 
Lửa bập bùng giữa rừng đêm mở hội 
Điệu múa Xòe ai uốn lượn, lả lơi... 


Về Tây Bắc ngắm trăng vàng, núi biếc 
Nhớ chuyện xưa Quốc Mẫu, Mẹ Âu Cơ 
Dắt con trẻ lên non cao lập nghiệp 

Biến hoang sơn thành phố thị bây giờ. 


Về Tây Bắc nơi rừng thương, núi nhớ 
Rượu cần say như tình thuở ban đầu 
Tuy xa lắm nhưng không hè cách trở 
Như tấm lòng đôi lứa đã yêu sâu! 


Trần Đức Phổ 


198 | Quê Hương, Em & Ta 


Về Tây Bắc, về cùng anh, em nhé! 
Sống đời thường với non, nước, mây, trời... 
Như cái thuở Cha vừa quen với Mẹ 
Men trầu cay hòa lẫy vị nồng vôi! 


Về Tây Bắc mình sống những ngày vuil 


03.12.2015 


Lục Bát Tình Phiêu 


Ngôi buồn muốn viết bài thơ 

Câu thương sợ chóng, câu chờ sợ lâu 
Câu xa lòng đút, ruột đau 

Câu gần giận dỗi chênh chao sóng tình 
Thôi ta gác bút lặng thính 

Xếp tâm tư lại để mình...thảnh thơi! 


Canada 2016 


Trần Đức Phổ 


199 | Quê Hương, Em & Ta 


Số Không 


Bây giờ mưa đã tạnh 
Hết rồi mùa bão giông 
Mà nghe chừng giá lạnh 
Tái tê cả cõi lòng 


Bây giờ gió đã lặng 

Mây cũng thôi phiêu bồng 
Bầu trời cao xanh ngắt 
Bồn bề là mênh mông 
Bây giờ hoa vẫn thắm 
Nhưng nụ hôn thôi nồng 
Ân tình xưa đã tắt 

Đất trời là số không! 


June 10, 2017 


Trần Đức Phổ 


200 | Quê Hương, Em & Ta 


Tiếng Hát Người Thương 


Ta thả hồn theo những mộng mơ 
Lời ca em hát điệu thương chờ 

Ngọt ngào, nũng nỊu như sương khói 
Rung động tim người vạn ý thơ! 


Giọng hát êm đềm gió thoảng bay 
Xuyến xao lay động bóng trăng gây 
Thiết tha nỗi nhớ lòng cô phụ 

Âu yếm như tình của nước mây. 


Tiếng hát người thương nhớ suốt đời 
Như hồn ốc biển nhớ trùng khơi 

Như dòng sông nhớ con đò dọc 

Như đóa Hướng Dương nhớ mặt trôi! 
Có hạnh phúc nào không vỡ tan 

Nếu mai lỗi nhịp một cung đàn 

Vẫn còn điệp khúc yêu thương ấy 
Trọn vẹn nơi lòng chẳng đở dang 


May 23, 2016 


Trần Đức Phổ 


201 | Quê Hương, Em & Ta 


Tháng Ba 


Tháng ba xuân còn đó 

Hoa gạo đỏ trên cảnh 
Hương bưởi thơm trong gió 
Cánh đồng làng ngút xanh 


Tháng ba nắng nhuộm hồng 
Trên chòm hoa Phượng vĩ 
Nàng buông tóc dài hong 
Chàng thầm vương ngó ý 


Tháng ba về nhớ lắm! 
Ngọt ngào rét nàng Bân 
Em choàng khăn gió ấm 
Giấu đôi má bồ quân! 
Tháng ba về uyên ương 
Hẹn hò xây tô ấm 

Vòng tay nào yêu thương 


S1êt mãi tình xuân thăm. 


2017 


Trần Đức Phổ 


202 | Quê Hương, Em & Ta 


Tháng Ba Vắng Em 


Tháng Ba về còn trắng trời mưa bụi 
Tình bao năm gắn bó bỗng xa lìa 
Trái tim yêu như hoa gạo ngoài kia 
Đang lây bầy trong gió chiều rớt rụng 


Tháng Ba về bướm vàng dường như cũng 
Thần thờ bay vì tưởng nhớ mùi hoa 

Trái mơ xanh vừa rụng chảng kịp giả 

Bài thơ cũ phai phôi niềm lưu luyễn 


Tháng Ba vắng em không còn hò hẹn 
Tiêng cuốc gọi hè khắc khoải đêm thanh 
Tiễn nàng xuân mà lòng dạ chăng đành 
Dù vẫn biết thời gian không trở ngược 


Tháng Ba này ta cô đơn đếm bước 

Rét nàng Bân chạnh nhớ nụ hôn đầu 
Vòng tay yêu không giữ mãi được nhau 
Hai lối mộng nên giờ đành xa lạ 


Tháng Ba về nhưng lòng thôi rộn rã 

Dẫu năng hồng, trời biếc, lá me xanh 
Khi vắng em cuộc sống thiếu an lành 
Nên ngày tháng dĩ nhiên là vô nghĩa. 


Trần Đức Phổ 


203 | Quê Hương, Em & Ta 


Rong Ca Tháng Tư 


Tháng Tư phượng vỹ đỏ chưa em 
Ve đã râm ran khúc nhạc rên 
Nắng đã nhuộm hồng đôi má thắm 
Hương sen bát ngát cả trời đêm? 


Tháng Tư vừa có những cơn mưa 
Chợt đến chợt đi chẳng thể ngờ 
Có những bàn tay luôn nắm vội 
Ngại ngùng bẽn lẽn một vần thơ! 


Tháng Tư còn lại chút xuân phai 
Nơi màu hoa tím tóc em cài 

Nơi nét môi ngoan vừa kẻ đậm 
Nơi đuôi con mắt liếc nhìn ai! 


Tháng Tư sắp đến những mùa thi 
Những ngón tay đan hứa hẹn gì 
Những đóa hoa lòng chưa hé nụ 
Đã buôn lây lắt hận phân ly. 


Tháng Tư chằm chậm tháng Tư ơi! 
Cho kẻ thương yêu mãi chắng rời 
Cho khúc tơ chùng không nỡ đứt 
Lệ sầu chẳng đọng ở vành môi! 


Trần Đức Phổ 


204 | Quê Hương, Em & Ta 


Tháng Tư 


Tháng Tư nồng ấm mùi hương đất 
Của những cơn mưa sớm chợt về 
Tu hú trong lùm kêu trái ngọt 
Ngoài vườn lảnh lói tiếng đàn ve 


Tháng Tư phượng thắm hồng đôi má 
Tà áo trắng phau tuổi dậy thì 

Nón trăng nghiêng che trời nắng hạ 
Say lòng theo mỗi bước em đi 


Tháng Tư đường bỗng dưng chợt ngắn 
Đi chưa mỏi cẵng đã đến trường 

Còn nhớ đầu thu vừa khai giảng 

Cũng con đường ấy dài thê lương! 


Tháng Tư vội vã ghi lưu bút 

Con mắt nai buôn liếc có đuôi 

Nghe chừng tim nhảy trong lồng ngực 
Một cái vẫy tay với nụ cười 


Tháng Tư của học trò tha thiết 
Gạch nối mộng mơ với cuộc đời 
Của những yêu thương và ly biệt 
Của thầy, của bạn, của tường vôi! 


Trần Đức Phổ 


205 | Quê Hương, Em & Ta 


Tháng Năm 


Tháng Năm viễn xứ nở đầy hoa 
Thảm cỏ xanh nhung trải mượt mà 
Chim hót râm ran mời gọi bạn 
Trời trong không gợn chút mây xa 


Tháng Năm vạn vật tái sinh sôi 
(Sau những ngày đông đã ngủ vùi!) 
Cây: lá chen cành khoe lộc biếc 
Phố phường: rộn rã tiếng cười vui! 


Tháng Năm dìu dịu những cơn mưa 
Gió cũng vu vơ chỉ đủ vừa 

Lung lay váy mỏng nàng sương phụ 
Mơ màng con mắt láo liêng đưa! 


Tháng Năm ngọt lịm tựa vần thơ 
(Ta viết trao nhau buổi hẹn hò 

Và nụ hôn nồng như nẵng âm) 
Yên bình đây một khoảng trời mơ. 


Trần Đức Phổ 


206 | Quê Hương, Em & Ta 


Tháng Sáu 


Tháng sáu trời trong phượng nở đầy 
Chân người áo lụa ngỡ là mây 

Gió đùa lá biếc lung linh nắng 

Thơ viết những dòng quá đắm say! 


Tháng sáu mưa rơi những buổi chiều 
Ngồi trong góc quán nhớ người yêu 
Cà phê đắng ngắt trên môi xám 
Dáng nhỏ aI về bước bước xiêu. 


Tháng sáu ve rên giọng biệt ly 

Vội trao lưu bút lúc phân kỳ 

Bàn tay bịn rịn bàn tay ấy 

Mắt lệ vơi đầy biết nói chỉ! 

Tháng sáu đầy giàn hoa mướp tươi 
Hôm nao từng hái tặng cho người 
Bang khuâng nay nhặt bông vàng rụng 
Tháng sáu cho lòng nhớ chẳng nguôi! 


08.06.2016 


Trần Đức Phổ 


207 | Quê Hương, Em & Ta 


Tháng Tám 


Tháng tám có gì nhớ không em? 
Vườn Trăng tơi tả cánh hoa mềm 
Bên đường cỏ dại đua nhau mọc 
Côn trùng rỉ rả mãi thâu đêm. 


Tháng tám triều dâng nước vỡ bò 
Mưa về rũ rượi những vần thơ 
Con đò năm cũ trôi biển biệt 

Lữ khách sang sông vẫn đứng chờ 


Tháng tám cũng đành bỏ lại ta 
Mặc cho ngày tháng lửa hương giả 
Còn không nỗi nhớ khi xa cách 
Hay chỉ như hình bóng vội qua? 
Tháng tám thu sang thấm nỗi buồn 
Lòng người rách nát lá sầu tuôn 
Vằng trăng lạnh lẽo như băng giá 
Tháng tám cô đơn trĩu nặng hồn! 


August 6, 2017 


Trần Đức Phổ 


208 | Quê Hương, Em & Ta 


Tháng Chín 


Tháng Chín tiếng ve đã lịm dần 
Nắng vàng trải lụa nhảy theo chân 
Trời trong như mắt trong con gái 
Áo trắng màu mây trăng tuyệt trần 


Tháng Chín môi cười thắm tựa son 
Tóc mềm như liễu thoảng đưa hương 
Bàn tay trắng muốt nghiêng che nắng 
Để lá vàng bay lạc cuối đường 


Tháng Chín bài thơ viết chửa xong 
Thương màu mực tím ngắn ngơ lòng 
Đề mưa cuối hạ theo hờn dỗi 

Những chiều thơ thân đứng bên song 


Tháng Chín dịu hiền như Ma-sơ 
Ngát thơm trái cắm mới vào mùa 
Tình thu chưa vướng trăng thu lạnh 
Đời vẫn nồng nàn mỗi sớm trưa 


Trần Đức Phổ 


209 | Quê Hương, Em & Ta 


Xa Nhau Bốn Mùa 


Khi em gót hoa giã từ 

Anh chênh vênh bờ vực thắm 
Mùa xuân từ đó hình như 
Không còn bông hoa nào thắm 


Khi hai đứa mình xa nhau 
Mùa hạ bỗng dưng hoang hoải 
Mắt, môi héo hắt, xanh xao 
Tâm tư ngập tràn cỏ dại 


Khi em không ở bên anh 

Mùa đông sẽ dài vô tận 

Cỏ cây không nây mầm xanh 
Đất trời chỉ còn tro xám 

Khi mà mình em chiếc bóng 
Mua thu thương giọt mưa ngâu 
Ngại ngùng đường trơn, áo mỏng 
Bâng khuâng nhớ phút ban đầu 


Apri 9, 2019 


Trần Đức Phổ 


210 | Quê Hương, Em & Ta 


Xa Nhau Tháng Mười 


Mây xám từ đâu rủ kéo về 
Từng luồng gió lạnh thôi lê thê 
Cây cành run rây thương màu lá 
Mưa bụi đìu thiu phủ bốn bề 


Tháng mười em khoác áo cô dâu 
Hoa sữa thôi thơm, bạc thếch màu 
Và trái ân tình rơi rớt vội 

Trong chiều cúi mặt tiễn đưa nhau 


Ga vắng người đi nặng tiĩu buồn 
Còi tàu như tiếng gọi thê lương 
Cuối trời một bóng trăng cô độc 
Vàng vọt mơ hồ trong khói sương 


Ta về đứng lặng dưới tàn thông 
Thầm nhớ lời xưa rất mặn nồng 
Mà kẻ say tình nay đối bạn 

Để đời là những chuỗi ngày đông! 


October 1, 2018 


Trần Đức Phổ 


211 | Quê Hương, Em & Ta 


Đêm Chúa Ra Đời 


Tuyết rơi rồi em ạ! 
Một màu hoa trắng tỉnh 
Khắp trời bay lả tả 
Như triệu triệu hoa tình 


Suốt mấy ngày nắng ấm 
Tưởng Giáng Sinh này xanh 
Hôm nay bỗng chuyển lạnh 
Tuyết roi báo điềm lành 


Anh là người ngoại đạo 
Nhưng mong chúa chở che 
Vì một đời cơm áo 

Nhiều lỗi lầm, u mê! 

Đêm mở tung cửa số 

Nhìn bầu trời bình yên 

Làn gió như hơi thở 

Đắng cứu thế - Người Hiền! 


December 24, 2018 


Trần Đức Phổ 


212 | Quê Hương, Em & Ta 


Phiêu Du Ca 


Từ ta bỏ phố lên ngàn 

Đam mê tuổi dại, nồng nàn con tim 

Từ ta theo dấu cánh chim 

Địa Đàng mở lối bên thềm trời xa 

Mái hiên rụng mảnh trăng ngà 

Mơ màng tiềm thức cỏ hoa uốn mình 
Gió nào lay ngọn trúc xinh 

Cho duyên em vướng với tình duyên tôi! 
Nửa đêm ngắm ánh sao trời 

Mơ hồ vũ trụ vọng lời yêu thương. 

Suối reo nhạc khúc nghê thường 

Mây giăng rèm mộng, hạt sương cuộn tròn 
Một vùng kỳ ảo núi non 

Vỡ toang thực tại, me hồn phiêu ca! 


Trần Đức Phổ 


213 | Quê Hương, Em & Ta 


Mùa Xuân Vẫn Còn Đây 


Mùa xuân còn đó với cành hồng 

Bên cội mai già vẫn nở bông 

Tiếng của vành khuyên càng lánh lót 
Giò lan, chậu cúc tỏa hương nông.. 


Khắp chốn nhân gian trảy hội hè 
Muôn tà áo mới điệu đàng khoe 
Nàng xuân má vẫn hây hây đỏ 
Hát khúc giao duyên ước hẹn thẻ! 


Xuân đã căng như bóng nguyệt tròn 
Nồng nàn như thê nụ môi hôn 

Xuân âu yếm gọi tình thương mến 
Xuân mãi cười vui chắng giận hờn! 
Đôi lứa xuân này sẽ cưới nhau 

Vui niềm hạnh phúc chuyện tình đầu 
Xuân hồng bên vững cùng trời đất 
Hòa nhịp hai lòng đến kiếp saul 


Nguyên tiêu 2017 


Trần Đức Phổ 


214 | Quê Hương, Em & Ta 


Mời Em Về Đất Quảng 


Mời em một lần thăm quê anh 

Bên giòng Trà Khúc đẹp trong lành 
Với những guỗng xa ngàn năm tuổi 
Chuyên nước về tưới mát đồng xanh 


Mời em ghé lại một đôi làn 

Thăm quê hương “Chàng Trai Đất Việt” 
Nơi chăng thiếu anh thư, tuấn kiệt 
Những nhà thơ và những gian thần! 


Mời em về thăm biển quê anh 

Dang tay đón mặt trời thức dậy 

Xem con thuyền oằn mình rời bãi 
Nhớ hồng hoang trầm tích Sa Huỳnh 


Mời em nếm mạch nha, đường phôi 
Ngọt lừ môi. Cay quê Sơn Hà 

Cù Lao Ré nồng hương hành tỏi 
Thử món Don sông Vệ, sông Trà. 


Cùng anh về thăm đất quê cha 
Biển mặn, đồng chua, nơi rỗn bão 
Những con người suốt đời tần tảo 
Dù nghèo, vẫn nở nụ cười hoal 


Mời em một lần thăm Quảng Ngãi 
Quê ta! 


Trần Đức Phổ 


215 | Quê Hương, Em & Ta 


Mượn Nắng Thu Vàng 


Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng 
Đổi màu nắng hạ để thu sang 

Em khoe guốc mới mùa đi học 

Tìm kẻ theo sau cũng rộn ràng. 


Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng 
Cho tình rực rỡ lúc thu sang 

Áo ai tha thướt sau hàng phượng 

Để ngắn ngơ bay lũ bướm vàng. 
Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng 
Tô hồng đôi má những tình nhân 
Những hoa chưa nở còn e ấp 

Nhũng nụ cười tươi đẹp vạn lần. 


Mùa hè 2014 


Trần Đức Phổ 


216 | Quê Hương, Em & Ta 


Quê Hương 


Quê hương là cuống rún 
mẹ đem chôn sau vườn 
thấm sâu vào lòng đất 

như suối nguồn yêu thương 


Quê hương là lớp học 
bập bẹ chữ 1 tờ 

mhững bàn tay nắn nót 
chép ca dao, vần thơ 


Quê hương là bè bạn 
thuở mười hai, mười ba 
cùng tắm sông, hái ôi 
chơi đá đế, chọi gà... 


Quê hương là giọng nói 
của cô bé cạnh nhà 

tình yêu em chưa ngỏ 
đã vội vàng chia xa 


Ôi, quê hương còn đó 
không ai cướp được đâu 
xa xôi lòng còn nhớ 

cho đến bạc mái đầu! 


Trần Đức Phổ 


217 | Quê Hương, Em & Ta 


Quê Hương Em Anh Về 


Nơi ấy có bóng người yêu dấu 

Núi rừng xanh. sông đỏ đất bồi 
Hoa Ban trắng bướm vàng về đậu 
Rượu thơm nồng chưa nuốt đã trôi! 


Quê em chỉ hai mùa mưa nắng 
Ruộng bậc thang lúa vẫn đầy đồng 
Cô sơn nữ mang gùi xinh xăn 

Gã trai làng ngơ ngắn hôn, trông! 


Anh về giữa mùa sim tru trái 

Buổi chợ phiên rộn rã đường làng 
Váy thổ cầm xòe hoa xinh vậy 

Để lòng anh xao xuyến, hoang mang 


Tiếng khèn môi du dương, ngọt lịm 
Có phải em Bà Chúa Vườn Chè? 
Anh ngỡ mình Trịnh Sâm mê muội 


Lỡ yêu rôi chăng ngại sơn khê! 


Apri 21, 2018 


Trần Đức Phổ 


218 | Quê Hương, Em & Ta 


Khi Không Có Người Yêu 


Khi người yêu không có 
Mà muốn viết thơ tình 
Chao ôi, vô cùng khó 
Nên chỉ đành lặng thinh! 


Không bản tay cầm năm 
Làm sao tả nụ hôn? 
Không có người gạ gẫm 
Làm sao biết giận hờn? 


Một mình thì không thê 
Gọi em và gọi anh 
Không ghen tuông, đồ lệ 
Làm sao biết dỗ dành! 


Có thương mới có nhớ 
Không buồn chẳng biết vui 
Đã từng phen đau khổ 

Mới trân trọng ngọt bùi 


Khi yêu nhau có lẽ 

Con người hoàn thiện chăng? 
Có hỷ nộ ái lạc 

Đời ta mới thăng bằng! 


Trần Đức Phổ 


219 | Quê Hương, Em & Ta 


Ghét 


Ghét sao cái mụ cười duyên 

Để ai lạc bước vào miên mộng mơ 
Đêm về tập tễnh làm thơ 

Câu dài câu ngắn đợi chờ gặp ai 


Ghét sao cái bím tóc dài 

Mùi hương hoa bưởi, hoa lài... vẫn vương 
Để con bướm trắng lạc đường 

Ngày ngày vẫn cứ chập chờn lại qua 


Ghét sao cái dáng thướt tha 

Để cơn gió mãi la đà quân quanh 

Áo tà lúc trăng lúc xanh 

Trăm chàng họa sĩ cũng đành chịu thua 


Ghét làm sao nói cho vừa 

Ghét năm ghét tháng vẫn chưa thỏa lòng 
Ghét từ chớm hạ sang đông 

Đợi mùa xuân đến thiệp hồng cưới em 


Trần Đức Phổ 


220 | Quê Hương, Em & Ta 


Mười Hai Giờ Cách Biệt 


Nửa vòng tròn quả đất 
Xa hay gần tùy ta 

Hữu duyên dù vạn dặm 
Cũng như chung một nhà. 


Đông và Tây quả đất 

Vẫn yêu thương nặng tình 
Thì giữa đêm giá rét 
Cũng là buổi bình minh 


Không gian là cõi chết 
Khi cây đời trổ bông 
Mấy vạn ki-lô-mét 

Đâu làm khó chim hồng 


Mười hai giờ cách biệt 
(Có gì là xa xôi?) 

Đủ thời gian cần thiết 
Cho nhung nhớ đâm chi! 


Trần Đức Phổ 


221 | Quê Hương, Em & Ta 


Mùa Đông Của Anh 


Lại một mùa đông chốn viễn phương 
Giá băng phủ kín mọi cung đường 
Quê nhà chắc hắn em đang vội 

Gửi chút nắng vàng ngọt lịm thương 


Mùa đông dài lắm ở nơi đây 
Tuyết trắng như bông lớp lớp dày 
Cây cối khô cành trơ trụi lá 

Lòng người chất ngất nỗi sầu tây 


Em ở quê nhà có biết không? 
Quanh ta vạn vật buốt như đồng 
Chiếu chăn không ấm hồn đơn lẽ 
Hoa hết mùi thơm, rượu hết nồng! 


Đợi một ngày mai băng giá tan 
Lời thơ hòa điệu với cung đàn 

Nụ cười sẽ âm như tia nắng 

Ta đón chờ nhau đẹp nẻo xuân 


Trần Đức Phổ 


222 | Quê Hương, Em & Ta 


Quên Nhau 


XIn người hãy quên tôi 
Cho tôi được quên người 
Tôi giờ là cái bóng 

Im lặng thành vô vi 
Người giờ là chiếc lá 
Giữa dòng đời bay đi 
Xin một lần từ tạ 

Xin một lần quên nhau 
Đường tình chia hai ngã 
Đừng buồn và đừng đau! 


Nửa Ngày Ở Huế 


Tôi yêu chiếc nón bài thơ 

Yêu cô gái Huế mộng mơ dịu hiện 

Sông Hương mây nhịp cầu duyên 

Trăng miên Vĩ dạ xuôi thuyền đợi ai? 
Nam giao đón nẵng ban mai 

Chiều lên núi Ngự ngắm mây bềnh bồng 
Chuông chùa Thiên mụ đục trong 

Điệu hò Ví dặm cho lòng đắm say 

Ghé thăm xứ Huế nửa ngày 

Dời chân lòng vẫn thấy ngây ngây buồn 


Trần Đức Phổ 


223 | Quê Hương, Em & Ta 


Chúc Em Ngủ Ngon 


Hãy ngủ ngon em nhé! 
Đề mơ giấc mộng lành 
Và gọi thầm khe khẽ 
Thật ngọt ngào: tên anh! 


Hãy ngủ ngon em nhé! 
Đừng lo chuyện chúng mình 
Những giận hờn không thể 
Làm héo gầy môi xinh 


Hãy ngủ ngon em nhé! 
Dẫu đêm dài cô đơn 

Bớt một ngày vắng vẻ 
Ta thêm gần nhau hơn 


Rồi sáng mai thức dậy 
Chim ríu rít trên cành 
Nắng sẽ hồng đôi má 
Bầu trời cao thêm xanh! 


Hãy ngủ ngon em nhé! 
Gió ru hời mong manh 
Như suối ngàn kể lẻ 
Chuyện vui buồn em anh! 


Trần Đức Phổ 


224 | Quê Hương, Em & Ta 


Nhủ Lòng 


Ta về gom hạt mưa rơi 

Gom chiều bảng lảng mây trôi hiền hòa 
Gom luôn giá lạnh sương sa 

Câu thơ hờn dỗi, khúc ca ngọt ngào 


Gom ngày xanh thăm trời cao 

Gom đêm vắng lặng muôn sao ngời ngời 
Gom thêm một nụ cười lơi 

Một đuôi mắt liếc, bờ môi điệu huyền 


Hoa đào năm cũ còn nguyên 

Ngắn dài thương sợi tóc huyền lao xao 
Cành mai còn nhớ cội đào 

Hồng hoa thắm đỏ mượn trao tay ngà 
Ví rằng cách mặt lòng xa 

Cũng đành một kiếp bôn ba xứ người 
Mai sau ngắm cánh hoa tươi 

Nhủ lòng thấy cả nụ cười vẹn nguyên! 


July 2016 


Trần Đức Phổ 


225 | Quê Hương, Em & Ta 


Trà Mi Vườn Cũ 


Vườn trăng một thuở ta say đắm 
Những tưởng đào nguyên chăng đổi dời 
Một đóa Trà Mi khoe nụ thắm 

Muôn vàn thi tứ đã thầm khơi 


Từ đó ta mơ làm thi sĩ 

Cũng ngắn ngơ buồn lúc chớm thu 
Cũng biết nồng nàn trưa nắng hạ 
Cũng nghe lạnh buốt lúc sa mù 


Vườn trăng từ độ người đi văng 
Làn gió yêu thương vẫn dạt dào 
Tiếc đóa Trà Mi hồng rực lửa 
Tay người khách lạ vội vàng trao 


Vườn xưa từ đó tình hoang vắng 
Lâu rồi người cũ chẳng về qua 
Chân tường ô mối đùn thầm lặng 
Cỏ úa than van lớp đất già 


Chiều nay xé nốt tờ lịch cuối 
Chúc kẻ đi xa đẹp ý chồng 

Dẫu chốn non ngàn hay phố thị 
Suốt đời hạnh phúc nở tròn bông. 


Trần Đức Phổ 


226 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Em Mùa Đông 


Gió lạnh cho lòng trống vắng thêm 
Tìm đâu mắt ngọc khẽ buông rèm 
Mùa đông đã đến phương trời lạ 
Không áo ngự hàn giá buốt đêm.. 


Anh ở nơi đây tuyết phủ mờ 
Vẫn thường âp ủ một niêm mơ 
Em là cô Tâm trong thời ạt (@) 
Bước xuống cuộc đơi tự cõi thơ. 


Em ở trời xa góp năng vàng 

Gửi người viên xứ chăn đông Sang 
Với bao nồng ấm trong trời đất 
Và cả tình em chuyên tặng chàng. 


Sẽ hết cô đơn những tháng ngày 
Khi bàn tay ấy nắm trong tay 
Lòng ta là cả mùa xuân thắm 

Rực rỡ muôn hoa bướm lượn đây! 


Trần Đức Phổ 


227 | Quê Hương, Em & Ta 


Tình Ca Mùa Đông 


Gió đã chuyên mùa em biết không? 
Ai đan áo lạnh gửi cho chồng 

Anh buôn xa xót tình ly biệt 

Em tựa cửa chờ buổi chớm đông 


Em ở quê nhà, anh ở đây 
Sầu tư héo hắt nhớ vơi đầy 
Vườn xưa lá rụng, hoa tàn úa 
Bến cũ hoang tàn cả cội cây! 


Người dẫu xa xăm chẳng hẹn về 
Mộng đời dang dở chuyện phu thê 
Đề em hóa đá thành Tô thị 

Ngàn kiếp còn mong đợi não nẻ! 


Hoa tuyết bay bay trắng cả trời 
Như tình trong trắng của em tôi 
Như bông bưởi trắng cài trên tóc 
Để kẻ tha hương nhớ trọn đời! 


Gió đã chuyển mùa em lạnh không? 
Nơi này anh vẫn ấm trong lòng 
Tình em ngọn lửa tin yêu đó 

Cháy suốt nghìn thu vẫn rực hồng! 


Trần Đức Phổ 


228 | Quê Hương, Em & Ta 


Chim Sáo Sang Sông 


Từ khi con sáo bỏ đàn 

Quê người mỏi cánh lệ tràn đêm sâu 
Tình xưa như nước dưới cầu 

Bên trời mây độ thu sầu mây xa 


Lời thương từ đó nhạt nhòa 

Bơ vơ một bóng trăng ngà khuất non 
Dẫu rằng trái đất xoay tròn 

Chờ mong tái ngộ mỏi mòn, tàn hơi 


Xuân phai nhặt cánh hoa rơi 

Chạnh lòng tha thiết chơi vơi nỗi niềm 
Nhớ xưa dung mạo trang nghiêm 
Phong tư đài các, áo xiêm mỹ miều 


Giá gương được phủ nhiễu điều 

Đợi cơn gió lộng cánh diều nương dây 
Tưởng là vui thú rồng mây 

Ngờ đâu sương tuyết hao gầy biết không? 


Trần Đức Phổ 


229 | Quê Hương, Em & Ta 


Anh Chắng Đa Tình 


chăng đa tình nhưng mà anh muốn ghẹo 
cho mai sau cùng hoà nhịp cung đàn 
anh thật lòng không phỉnh lừa đâu nhé! 
hãy tin dùm, đừng suy luận lan man 


anh ao ước một chuyện tình lãng mạn 
có bướm này tơ tưởng sắc hoa kia 
hương mùa xuân đất trời sao nỡ chán 
tim chân tình đâu có dễ dàng chia? 


chăng hứa hẹn cả một đời chung thuỷ 
chăng cho em đời nhung lụa, xa hoa 
nhưng trọn kiếp sẽ vô cùng trân quý 
không dối gian dù bóng xế tuổi già 


dẫu đa tình cũng không hè ruông rẫy 
thế gian này đâu còn kẻ giông em 
hãy tự tin một lần rồi sẽ thấy 

em và anh là khúc nhạc êm đềm! 


18.06.2019 


Trần Đức Phổ 


230 | Quê Hương, Em & Ta 


Là Tri Kỷ 


Là tri kỷ đừng nên câu nệ 
Chuyện ta mình nghịch ý sai lòng 
Ai cũng có vui buồn khôn kê 
Đừng cạn tàu ráo máng đếm đong 


Là tri kỷ đừng nên bỡn cợt 

Xem giao tình như tiếng cười khan 
Lời hứa hẹn như lươn trơn tuột 
Nay chân thành mai hóa dối gian 


Là tri kỷ xin đừng buông thả 
Sớm bên Đông tôi ở bên Đoài 
Xem cảm tình mỏng manh như lá 
Trái tim người không thê chia hai 
Là tri kỷ phải chăng thấu hiểu 
Dù bọt bèo cũng nghĩa tâm linh 


Gôc và ngọn không cân đôi chiêu 
Vì cả hai chung bóng, chung hình! 


Trần Đức Phổ 


231 | Quê Hương, Em & Ta 


Mười Hai Cảnh Đẹp Quảng Ngãi 


Ấn trời đóng ở trên sông 

Uy linh hiển hiện khắp vùng nước non 
Đầu rồng giỡn với sóng cồn 

Bức tranh dã sử như còn huyền linh 
Liên trì trăng xuống tâm mình 

Ngàn sen thơm nức hương trinh đất trời 
La Hà trận đá nơi nơi 

Văng nghe chiêng trống một thời đâu đây 
Bút thiên vẽ giữa tầng mây 

Là thơ, là họa mê say lòng người 

Ai lên Thạch Bích mà coI 

Ráng chiều sắc đá sáng ngời ngọc châu 
Thạch cơ ông lão buồng câu 

Đợi thời, chờ đẳng vương hầu ghé thăm? 
Ai xây cồn cát thành mâm 

Đây miền An Hải ngọc trầm biển khơi 
Kia thôn Cổ Lũy mồ côi 

Khói lam nhẹ tỏa bồi hồi chiều quê 

Hà Nhai thuyền đợi ai về 

Mênh mông sóng nước, bốn bề gió reo 
Vu Sơn vách núi cheo leo 

Nai kêu, vượn hú thác treo lưng trời 
Vân Phong ngăn cách hai nơi 

Rành rành Nam-Ngãi đất trời phân minh 
Mười hai thắng cảnh quê mình 

Xinh xinh như những bức tranh hoạ đồ. 


Trần Đức Phổ 


232 | Quê Hương, Em & Ta 


Quê Hương, Em và Ta 


Viễn xứ tàn xuân còn lạnh lắm 
Gió lùa xiêu vẹo dáng người đi 
Mắt nhớ nhung ai nhiều u ám 
Phương trời mờ ảo mộng thiên di. 


Em gửi dùm anh thêm chút nẵng 
Xóa dùm hơi lạnh của tuyết sương 
Đốt dùm ngọn lửa trong đêm vắng 
Cho lòng bừng dậy vạn yêu thương. 


Quê nhà phượng thắm đang mùa đỏ 
Áo dài duyên dáng nét đan thanh 
Dạo bước chân mềm trên phiến cỏ 
Em có chạnh lòng nhớ đến anh? 


Quê cũ đìu hiu một bóng người 
Ngóng chờ viễn khách cuối trời sương 
Tình yêu lặng lẽ nhưng nồng thắm 
Như sợi năng vàng ngọt sắc hương. 


2016 


Trần Đức Phổ 





traqmrlUuicfƒ2Hg 


SeL_£-f*UDÌ .:©91G 


